THÍCH THIỆN SIÊU 


CUONG YÊU GIÓ LUAT 


VIÊN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
ấn hành - 1996 


«000502. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ, Іа соп 
đường duy nhất dưa đến Niết-bàn an lạc. Muốn 
đến Niết-bàn an lạc та không theo con đường nây 
thì chủ loanh quanh trong vòng luôn hôi ba cối. 
Nhân Giới sanh Định, nhân Định phút Tuệ, ba 
môn học liên két chặt chế ибо nhau, nhờ обу mới 
đủ sức diệt trừ tham бі, đẩy lùi vô mình, mở ra 
chân trời Giác ngộ. Nhưng Giới học mênh mông, 
Định học mênh mông, Tuệ học mênh mông; nếu 
không nắm được “Cương Yếu” thì khó bé hiểu biết 
chu đáo, đúng dán. Không hiểu biết đúng dán thì 
không sanh tâm tịnh tin, không có tâm tịnh tin thi 
sẽ không có tịnh hạnh, như uậy con đường giải 
thoát bị bế tắc. Như một người học hoài та vån 
không hiểu, tu hóài mà vån không cam nhận được 
chút lợi ích an lạc nào. 


ĐỀ tạo thêm sự dễ dàng cho uiệc hiểu ий 
hành trì Giới học, ngay sau khi Giới dan năm 1994 


tại chúa Báo Quốc - Huế viên mãn, Tôi giảng 
Cương Yếu Guới Luật cho Tëng Ni, nhất là những 
vi tân thọ giới, tại giáng đường сша Từ Đàm 
trong 7 hôm. Lời giảng này được ghi chép ой sửa 
chứa, bổ sung thêm các bài liên quan Giới luật mà 
Tôi đã giảng các lân khác, chung lại thành tập 
“Cương Yếu Giới Luật” này mà hôm пау có đủ 
duyên để gởi đến quý vi độc giả. Hy uọng nó sẽ 
giúp ích được phần nào trong uiệc thực hành Giới 
học của những ui hao tâm xuất gia. 

Phật lịch 2540 

Chùa Tử Đàm, Mùa An cư năm Bính tý - 1996 
THÍCH THIỆN SIÊU 


01. 
02. 
03. 
04. 


05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
18. 
14. 
1ã. 
16. 
17. 
18. 
19. 


CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT 
TIỂU MỤC 


Thể tánh đông nhất 

Tám hạng Tỷ-kheo 

Định cong giới và Đạo cong giới. 
Nguyên nhân Phật chế giới 
Biệt giải thoát 

Mười lợi ích của việc chế giới 
Giới thứ nhất, bất dâm ˆ 

Giới thứ hai, bất đạo 

Giới thứ ba, bất sát 

Giới thứ tư, bất vọng пр 

Giới luật 

Bốn khoa của giới 

Biệt giới, thông giới 

Thế Tôn diệt độ 

Tân Ty-kheo Bạt-nan-đà vui mừng 
Kiết tập lần I 

Tôn giả A-nan chứng A-la-hán 
Tôn giả A-nan sám hối 

Tôn giả Kiêu-phạm-ba-đả diệt độ 
Tôn gia Xá-lợi-phất và 
Mục-kiển-liên tìm đạo 


. Trường trào Phạm chí luận chiến 
. Tôn giả Xá-lợi-phất và 


Mụue-kiển-Hên xuất gia 


. Tôn giả Xá-lợi-phất bị vu oan 
. Tôn giả Mục-kiển-liên bị hại 
. Kiết tập Kinh và Luật 

. Tôn giả Ưu-ba-li tụng Luật 

. Nguyên nhân phân hóa Luật 
. Năm bộ luận giải thích Luật 
. Nội dung Tứ phần luật 

. Chi trì, tác trì 

. Chuyện xay ra ở Câu-diệm-di (Kosambiya) 
. Đức Phật ở ẩn trong rừng 
. Phật dạy pháp lục hòa ở Kosambiya 

. Phật cấm dùng thân thông để thu bát 
. Phân tích giới bốn 

. Giải thích bốn Ba-la-di 

. Giải thích mười ba Tăng tàn 

. Giải thích hai Bất định 

. Giải thích ba mươi Xà doa 

. Giai thích chín mươi Ba-dat-dë 
. Giải thích bốn Hối quá pháp 

. Giải thích một trăm Học pháp 
. Giải thích Вау diệt tránh 

. Tánh giới và già giới 


44. 
45. 


46. 


47. 
48. 
49. 


50. 


51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


Các yếu tố kết thành tội 

Sáu trường hợp đặc biệt đối thủ 
ват tội Tăng tàn 

Sáu trường hợp tâm niệm sám 
diệt tội Tăng tàn 

Sám hối tội Ba-la-di và Tăng tàn 
Sám hối tội Thâu-lan-giá 

Sám hối tội Ba-dật-để, Рё-ха-пі, 
Đột-kiết-la 


81 
85 
88 
90 
91 


92 


Mười tám việc đưa đến phá hòa hợp Tăng: 92 


— Phá Kiết-ma Tăng 
— Phá Pháp luân Tăng 
Thế nào là Tăng ? 

Đại giới 

Giới trường 

Thất diệt tránh 
Kiết-ma 

Điều kiện của kiết-ma 
Tập Tăng tác 

Thứ hậu tác 

Kiết-ma phi tướng 

Dự dục 

Nhận Dự dục 

Dự dục không thành 
Kiết Đại giới bên Tang và bên Ni 
Xuất. gia thọ giới 


100 
101 
103 
108 


113 


114 
132 


135 


65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 


10 


Ty-kheo 

Đời sống A-la-hán 

Hòa thượng 

Y chỉ 

Nên học và không nên học 
A-xà-lê 

Nguyên nhân thuyết giới 
Bố-tát 

Mục dich Bố-tát 

Trung gian Bố-tát 

Cách thuyết giới 

Giả thuyết giới 


Không đủ tư cách ngăn thuyết giới 


Đủ tư cách ngăn thuyết giới 
Triển ngày thuyết giới 

Ап cư 

Tiên An cư, hậu An cư 

Thọ nhật 

Tự tứ 

Câu thính 

Y đệ ngủ luật sư 


144 
144 
144 
146 
146 
147 
147 
148 
149 
149 
150 
151 
152 
153 
153 
154 
155 
156 
156 
158 
160 


CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT 


1. Thể tánh đồng nhất 


Ty-kheo, Ty-kheo ni dầu tân dầu cựu về mặt 
giới luật, thể tánh đồng nhất. 


2. Tám hạng Ty-kheo 

Theo Tứ phân luật thì có tám hạng Ty-kheo. 

a. Danh tự Tý-kheo: Là tên do thế gian gọi, 
chứ không phải là Tỷ-kheo vì không thọ giới cụ 
túc. 

b. Tương tợ Ty-kheo: Là có cạo bỏ râu tóc, mà 
không thọ giới. Già bộ hình tướng xuất gia, nhưng 
kỳ thật chỉ là cư sĩ trọc đầu. 

c. Tự xưng Ty-kheo: Là tự cạo bỏ râu tóc rồi 
mặc áo Ca-sa, trà trộn trong hàng пеи xuất gia tự 
xưng Thích tử. Trong Phật giáo gọi là tặc trụ. 
Hạng này cần phải đuổi ra khỏi ngôi nhà Phật 
pháp và không cho thọ giới. 

d. Khất thực Ty-kheo: Cũng mặc áo Са-ва 


11 


khát thực, lạm xưng Thích tử, nhưng kỳ thực là 
ngoại đạo hay cư sĩ. không có giới luật. 

e. Thiện lai Ty-kheo: La khi Phật còn tại thế, 
bậc lợi căn đến xin xuất gia, Phật gọi: “Thiện lai 
Tỷ-kheo”, tiến tu phạm hạnh để diệt khổ, tức thời 
râu tóc được phép tự rụng, y ca-sa dính vào mình 
đúng luật, trg thành Ty-kheo. 


в. Trước ca-sa Tỷ-kheo: Là ba y của Tỷ-kheo 
cắt dọc tùng miếng may lại và nhuộm màu hoại sắc 
mà mặc, như ngoại đạo hay người thế tục cũng 
xưng là Ty-kheo, ky thực không phải Ty-kheo. 

h. Phá kiết sử Tỷ-kheo: Tất ca phiên não ràng 
buộc, làm cho chúng sanh phải trôi lăn trong ba coi. 
Nếu xuất gia có thể đoạn trừ được phiền não ấy thì 
chứng quả A-la-hán liên dáng Cụ túc giới. 


i. Bạch tứ kiết-ma Ty-kheo: Nếu có người 
muốn xuất gia, họ đối trước chúng Tăng ba phen 
câu khẩn. Chúng Tăng mới một lân bạch ba lần 
Kiết-ma truyền giới cụ túc, gọi là bạch tứ Kiết-ma. 
Một lần thưa, ba lần hỏi (biễu quyết). 

Trong tâm hạng Tỷ-kheo nói trên, trừ Thiện 
lai Tỷ-kheo là chúng Ty-kheo chi có trong khi đức 
Phật còn tại thế. Trong những năm đâu khi chưa 
chế giới, những thiện nam nào đến với Ngài và xin 
phát tâm xuất gia thì Ngài gọi là Thiện lai Tỷ- 


12 


kheo. Ngay khi Ngài gọi Thiện lai Tỷ-kheo thì mặc 
nhiên giới thế được đây đủ. Trong kinh còn nói rõ 
thêm là tu phát tự lạc - Y pháp cụ túc; tu phát tự 
lạc là y phục được đây đủ, râu tóc tự rụng. Tự rụng 
ở дау không phải là nó tự rụng liên đâu, nhưng nó 
được phép rụng đúng Luật. Cụm từ “Thiện lai Ту- 
kheo” chỉ có trong thời đức Phật chưa chế giới và 
cũng chỉ có Phật mới dùng tiếng Thiện lai Tỳ-kheo 
mà thôi. Còn sau khi đức Phật chế giới rôi thì chỉ 
có thọ giới trong giới dàn và phải bạch tứ Kiết-ma 
mới thành Ty-kheo. 

Bây giờ còn lại bảy hạng Ty-kheo. Trong bảy 
hạng Tỷ-kheo đó tủy hành gia tự chọn. Nếu chọn 
hạng Danh tự Tỷ-kheo thì chỉ có cái tên suông. 
Nếu chọn hạng Tương tg Ty-kheo thì cũng na ná 
như danh tự Tỷ-kheo. Tóm lại ai muốn chọn loại 
nào thì tùy ý. Nhưng ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh 
hạng Tỷ-kheo đoạn trú kiết sử tức kiến đế Ty- 
kheo. Bậc Ty-kheo này do tu hành đoạn trừ phiển 
não kiết sử mà trở thành Ty-kheo. Đây là một 
trường hợp đặc biệt. Nếu người nào tu hành đoạn 
trử được kiết sử thì họ cũng được gọi là kiến đế 
Ty-kheo. Nhưng chính thức nhất là nói hạng bạch 
tứ Kiết-ma Ty-kheo. 


Khi da trở thành Ty-kheo thì phải biết pháp 
của Ту-кһео. Nếu không biết pháp Tỷ-kheo thì chi 


13 


có danh mà không có thật. Nhưng pháp Ty-kheo 
nhiều lắm. Theo Luật tạng, giữ cho đúng thi thật 
khó vô cùng. Nếu chúng ta để suốt cả cuộc đời mà 
học Luật thi chưa chắc đã hiểu hết cái ngóc ngách, 
tỉ mi của nó. Sở di có nhiều ngóc ngách cũng chỉ 
để trừ tâm bịnh của chúng sinh. Cái nghiệp của 
chúng sinh nó ngóc ngách như vậy, nên Phật phải 
chế giới tỉ mi để trừ nó. Thí dụ: Ngồi trong chúng 
đánh hắng to tiếng Phật cũng chế giới. Cuộc sống 
của người đệ tử xảy ra lắm chuyện cho nên Phật 
cũng chế Luật tương ứng. Vì vậy, học cho hết Luật 
cúng không dễ. Tuy vậy mặc dâu, chúng ta không 
thể nói nước biển quá lớn không thể uống hết nên 
không uống. Phật dạy: Nước trong bốn biển là 
nhiều nhưng cùng một vi mặn. Luật của Phật cũng 
thế, dù đa dạng nhưng chúng ta không thể không 
học. Học một phần trong 250 giới cũng biết được 
mùi vị an lạc của nó. Đó là mùi vị giải thoát. 

Muốn nếm được mùi vị giải thoát của giới 
luật, nên nay tôi xin nói tóm tắt về giới luật. 


3. Định cọng giới và đạo cọng giới 

Ngoài Biệt giải thoát giới có Định cọng giới 
và Đạo cọng giới. Như ngày xưa có một Thiển sư 
làm một cái cốc tu ở trên núi. Có một bà thí chủ 


14 


phát tâm ủng hộ bằng cách, hằng ngày sai cô con 
gai đem cơm lên cúng cho Sư suốt ba năm. Trong 
thời gian ấy mọi sự đều tốt đẹp. Mỗi lån đem cơm 
cúng dường trở về bà đều hỏi con về sự tu hành 
của Sư. Người con gái trả lời, vị Sư nây tu hành 
tinh nghiêm, bà mẹ nghe cũng thích. Tới năm thứ 
ba bà bảo con, này con, búa nay phai thử lòng tu 
của Sư coi.có thực tu hay không. Con đem cơm lên 
dâng cho Sư, thọ thực xong con gia bộ ôm Sư coi 
Sư phản ứng ra sao ? Người con gái làm theo lời 
mẹ dặn ôm Sư, Sư trả lời: “Khô mộc hàn nham, 
tam niên vô lãnh noän” nghĩa là “Cây khô trên núi 
ba năm không biết lạnh nóng”. . 

Khi về nhà bà mẹ hỏi con, người con gái 
thuật lại cho bà nghe lời Sư thốt ra. Bà nghe xong 
đùng đùng nổi giận, tức quá bà lên châm lửa đốt 
cốc của Sư. Vừa đốt vừa dám chân kêu lên “Té ra 
ba năm này uống công phí của để cung cấp cho một 
cái cây khô. Thật là uống công, uống của quá 
trời !” Vị Sư thấy thế lấy làm xấu hổ bèn đi tìm 
nơi khác. Chí nguyện tu hành của Sư vững vàng, 
nên Sư đã tìm chỗ khác để tu. Khi nghe Sư làm cốc 
tu lại bà cũng phát tâm ủng hộ và Sư cũng bỏ qua 
chuyện cũ. Người con gái cũng hàng ngày cơm 
nước dâng cho Sư, bà hỏi con về cách tu hành và 


15 


hành động của Sư, người con tra lời cũng không 
thấy có gì cả. Sau ba năm, bà biếu con cũng làm y 
như trước coi Sư phản ứng thế nào ? 


Một hôm người con gái lên cốc cúng dường 
xong và ôm Sư hôn, Sư nói với cô rằng: “Ta biết, 
ngươi biết, Phật biết, nhưng đừng cho bà ấy biết”. 
Người con về thuật lại cho mẹ nghe. Ва mừng quá 
và nói: Có thế chứ ! Khi ấy bà khăn áo të chỉnh 
lên cốc xin sám hối với Sư và xin ung hộ tiếp. Đó 
chính là giới. Vì sao ? Vi đó là Định cong giới. Vị 
Sư ấy không thọ giới trong giới đàn bạch tứ Kiết- 
ma, nhưng do định lực mà nhiếp tâm giới hết sức 
nghiêm túc, không đi Bố-tát nhưng giữ đây đủ giới 
luật. Cho nên chúng ta học luật là để giữ giới, và 
cũng đừng nghi rằng chỉ có những người đi Bố-tát 
mới là người giữ luật còn những người tu Thiển 
không đi Bố-tát là không giữ giới. 

Chính những người nhờ tu Thiền họ giứ giới 
và tri giới hơn ai hết, đó là Định cong giới. Định 
cong giới là nhiếp са tam nghiệp vào định. Khi да 
nhiếp ba nghiệp rồi thì có cái nghiệp nào dư mà đi 
làm bậy đâu. Thân khẩu ý nhiếp vào trong định thì 
định ấy là thân, khẩu, ý, ngoài ra không có cái 
thân, khẩu, y thứ hai để mà đi làm chuyện sai 
quấy. Cho nên trong luật nói về giới thì đó là Định 


16 


cong giới, nên ngày nào tu Thiên định thì ngày đó 
có giới. Tâm được tu ngày nào thì ngày ấy có định, 
nếu tâm không tu mà loạn tướng thì không có giới. 
Có vị Tổ sư ngày xưa cũng đã có bài kệ phản 
ánh cho tâm Định như sau: 
Tịch tịch tinh tinh thị, 
Vô tinh tịch tịch phi, 
Tỉnh tinh tịch tịch thị, 
Vọng tưởng Hnh tỉnh phi. 
Nghĩa la: 


Tịch tịch tỉnh tinh thị: là yên lặng trong sự 
thức tỉnh, thì đúng, 


Vô tinh tịch tịch phi: là vô tinh mà yên lặng 
là sai, 

Tinh tinh tịch tịch thi: là thức tinh trong 
yên lặng, mới đúng, 


Vọng tưởng tinh tinh phi: là thức tỉnh trong 
vọng tưởng, là sai. 


Câu chuyện của bà già cho con gái ôm Sư, ba 
năm đầu mà Sư đáp: Ta như gốc cây khô dựa vào 
tảng đá lạnh qua ba mùa đông không biết lạnh 
nóng nên bà giận. Ba năm sau, cô con gái cũng ôm 
Sư, Sư nói: Phật biết, ngươi biết, ta biết nhưng 


17: 


đừng cho bà ấy biết. Bà mừng rỡ. Vị Sư lúc đầu tu 
để thanh “như gốc cây khô” đó là vô tình mà vắng 
lặng nên sai. Ba năm sau, “Phật biết, ta biết, ngươi 
biết” là ý nói vắng lặng mà sáng suốt là đúng. Nên 
bà già mửng rỡ. 

Khi đức Phật chưa chế giới, các vị đệ tử tại 
gia và xuất gia nghe đức Phật thuyết pháp rồi thì 
tâm họ được viễn trần ly cấu, pháp nhãn thanh 
tịnh (Xa lia trần cấu mà được con mắt pháp thanh 
tịnh). Pháp nhan là con mắt pháp – con mắt ấy 
thấy pháp Tứ đế. Cúng cần nói thêm là, con mắt 
hôm trước đục mờ không thấy pháp Tứ đế - Khó, 
Tập, Diệt, Đạo, соп mắt ấy chưa thanh tịnh. Вау 
giờ con mắt ấy da thấy ro pháp Tứ đế rồi cho nên 
pháp nhãn thanh tịnh chứng được quả vị Tu-đà- 
hoàn. Chính đó là giới, mặc dầu họ không trải qua 
ba lần Kiết-ma thọ giới. Giới của các vị đó là Đạo 
cọng giới. 

Vậy Đạo cọng giới là gì ? Chính là nhờ hiểu 
được lý Tứ đế mà phát sinh các tâm vô lậu nên 
không còn làm chuyện sai quấy. Những ai được 
tâm vô lậu, chính họ không nói mình tu giới, mà 
họ chỉ quán Pháp Tứ đế, quán Vô thường, Vô ngã... 
và chinh trong khi quán họ ngộ được đạo, không 
làm những chuyện sai quấy nên họ cũng được gọi 


18 


là người ріЧ giới tỉnh nghiêm nên gọi là Đạo cong 
giới. 

Đức Phật Thích-ca thành đạo, mười hai năm 
đầu, các hàng đệ tử của Phật chỉ theo pháp mà tu 
hành, trong đó tu Thiên định là chính, tu trí tuệ 
là thứ. Đạo cọng giới thuộc về trí tuệ. Định cọng 
giới thuộc về Thiển định. Tu hai pháp ấy mà vẫn 
ngăn được tội ác để thành tựu được giới. Mười hai 
năm đầu, ngài chưa chế giới, như trong luật đã nói: 
Đức Thích-ca có một bài kệ là: 


“Thiện hộ ư khẩu ngôn, 

Tự tinh kỳ chú ý, 

Thân mạc tác chư úc, 

Thử tam nghiệp đạo tịnh, 

Năng đắc như thị hành, 

Thị đại tiên nhân đạo.” 

Nghĩa là: Khéo giữ gìn thân miệng ý, dùng 

nghi bày, dừng nói bày, đừng làm bày. Đó là giới 
kinh của đức Thích Tôn. 


4. Nguyên nhân Phật chế giới Biệt giai thoát 


Từ đó về sau mới phân biệt nói rộng ra là vi 
có một lần Tôn gia Xá-lgi-phất thưa Phật, bạch 
đức Thế Tôn, làm sao đế Chánh pháp của đức Như 


19 


Lai, sau khi Như Lai diệt độ rôi, Chánh pháp ấy 
vẫn được tón tại lâu dài ? Thế Tôn dạy: Đức Phật 
nào mà có nói Giới nói Pháp thi chúng đệ tử nhờ 
đó để tu hành, làm cho Chánh pháp được cửu trú 
sau khi Như Lai diệt độ. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi- 
phất thưa Ngài rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao con 
không thấy Thế Tôn chế giới mà chỉ nói pháp ? 
Ngài dạy, này Tôn gia, Ta biết thời phải làm gì, 
nay chưa tới thời nên Ta chưa chế giới. Khi nào 
trong Tăng chúng có việc vi danh lợi, vì hứu lậu 
xay ra thì Như Lai mới chế giới. Vì thế, mười hai 
năm đâu chưa xảy ra еһиуёп gì cấu ué nên Ngài 
chưa chế giới. 


Б. Mười lợi ích của việc chế giới 


Đến năm thứ mười ba, có хау ra chuyện Na- 
đâ-tử ân ái với vợ củ, nên Phật mới bát đâu chế 
giới. Trước khi chế giới Ngài nói lợi ích của việc 
chế giới. 

1. Nhiếp thủ ư Tăng: Vì kiện toàn Tăng giả 
thành chúng thanh tịnh. 


2. Linh Tăng hoan hy: Vi tu hành Phạm 
hạnh nên thiện tâm tăng trưởng khiến được hoan 
hy đối với nhau. 


20 


3. Linh Tăng an lạc: Vi hoan hy được an lạc 
nơi Thiền định, trong tự tâm. 


4. Linh vị tín gia tín: Khiến người chưa có 
lòng tin Tam Bảo, thấy chư Tăng tu hành Phạm 
hạnh thanh tịnh mà sinh lòng tin. 


5. Di tín giả linh tăng trưởng: Đối với người 
đã tin rồi khiến lòng tin của họ tăng trưởng. 


6. Nan điều giả linh điều thuận: Người khó 
điều phục khiến họ được điều thuận. 


7. Тат quy giá дас an lạc: Khiến người biết 
hồ thẹn được an vui. 

8. Đoạn hiện tại hữu lậu: Vi đoạn hết phiên 
não hiện tại, 

9. Đoạn vị lai hứu lậu: Vì đoạn diệt hết phiền 
não ở vị lai. 

10. Linh Chính pháp cửu trụ: Vi tu Phạm 
hạnh mà Chánh pháp được trường tồn lâu dài. 


Trong luật Ty-kheo của Nam Tông cũng y 
như vậy. 


1. Samaghasutthutaya: Vi kiện toàn của 
Tăng già. 
2. Samghapha-sutaya: Vì an trụ của Tăng già. 


21 


3. Dummankuman puggalànam - niggahaya: 
Vi ức chế ke khác. 

4. Pesalànam bikkùnam phàsuvihaya: Vi ап 
trụ của thiện Ty-kheo. 

5. Dittha dhammikanam аѕауапат 
samvaràya: Vị đoạn phiên пао hiện thé. 

6. Samparàyikanam аѕауапат patighatàya: 
Vi đoạn diệt phiền não с vị lai. 

7. Арраѕаппапат раѕадауа: Vi khiến chưa 
tin sinh tin. 

8. Pasannanam bhiyyobhàvàya: Vị người да 
tin, lòng tin thêm kiên cố. 

9. Saddhammatthiliyà: Vì Chánh pháp cửu 
trú. 

10. Vinayà nuggahàya: Vì yêu chuộng kính 
trọng luật. 

Đó là mười điều ích lợi cho việc chế giới. Mỗi 
khi xảy ra một việc Ngài chế một giới và kèm theo 
mười lợi ích của nó. Đó là lý do chế giới. Mười dièu 
này trong Luật gọi là 10 cú nghĩa. 


6. Giới thứ nhất, bất dâm 


Đến năm thứ mười ba đức Phật mới chế giới. 


22 


Chuyện chế giới là do Tôn giả Na-đẻ-tư. Tôn gia là 
một người giàu có, sau đó tử bỏ gia dinh xin theo 
Phật xuất gia. Trong thời gian sau, vi mất mùa, 
dân tình đói kém, chúng Ty-kheo phai phân chia 
nhau đi các vùng chung quanh để khất thực. Tôn 
gia М№а-йё cùng với một số Ty-kheo đi đến vùng 
Tôn giả ở dé khất thực. Khi đến, tôn giả liên về 
quê và vào nhà khát thực, bà mẹ thấy Tôn giả trở 
về mừng гб, níu kéo, khóc lóc, van xin Tôn giả 
dừng đi xuất gia nứa. Nhưng Tôn gia không chịu. 
Bà mẹ khuyên lơn nhiều lần nhưng Tôn giả cứ 
khăng khăng tù chối. Cuối cùng bà nói với Tôn giả. 
Con ơi, nhà ta giàu có, con đi tu rồi không ai nối 
nghiệp gia đình để lo hương khói cho tổ tông ông 
bà. Mẹ cũng đã già rồi không có ai tâm sự hôm 
sớm. Thôi thi con có đi thì đi nhưng hay để lại cho 
mẹ một đứa cháu rồi hay đi. Thương mẹ nên Tôn 
giả đành chiêu mẹ, và nghĩ cùng với vợ cũ ân ái 
một chút có sao đâu ! Thé là bà dắt con dâu tới cho 
Tôn giả và Tôn gia cũng thấy không có gì rắc rối 
ca. Tôn gia nghĩ đi tu thì cứ đi, miễn là để cho bà 
một chút cháu nội cho bà yên lòng là được. Xong 
chuyện là Tôn giá ra đi, thậm chí sau đó sinh con 
Tôn giả cũng cha hay. Từ khi xay ra chuyện giữa 
Tôn giả và vợ cü rồi, một thời gian sau thấy các vị 


23 


Ty-kheo khác không có chuyện ân ái, sao minh lại 
dé cho chuyện vợ cũ ràng buộc. Tôn gia bút rút 
trong lòng, và to ra khó chịu, ân hận. Các vị Ту- 
kheo khác hoi tại sao thời gian dầu Hiền giả hoan 
hy, sắc diện tươi tốt mà nay thấy u rü quá vậy ? 
Tôn giả dem chuyện đó kế cho các vị Ty-kheo hay. 
Các vị Ty-kheo đem chuyện của Tôn giả bạch lên 
đức Thế Tôn. Thế Tôn kêu lên quở trách. 


Bát đầu từ đó Phật mới chế giới thứ nhất là 
hàng xuất gia thì không được dâm dục. Và trước 
khi chế giới, ngài nói го mười công đức lớn của nó. 


7. Giới thứ hai, bất đạo 


Nguyên do là có một vị Ty-kheo Đàn Ni Ca 
nguyên là con nhà thợ gốm, làm cái chòi bằng tranh 
trên núi để ở Những người đi lượm củi họ thấy 
chòi vắng nên họ đến dỡ di và lấy củi tranh về nấu 
cơm. Khi vẻ thấy chòi bị dő, Tôn gia bèn nghĩ là 
nên làm bằng vật liệu chắc chắn hơn. Suy nghĩ như 
vậy Tôn giả liên làm chòi kiên cố bång đất nung đỏ 
chói. Đức Phật trông thấy hỏi, các Ty-kheo khác 
bạch cho Ngài hay, Ngài liên sai người kêu vị Tỷ- 
kheo ấy lại và hỏi có việc thầy làm chòi kiên cố trên 
phai không ? Vị Ty-kheo ấy xác nhận. Đức Phật 


24 


bảo thầy nên dỡ bỏ đi, nhưng Tôn gia trù trừ 
không muốn dỡ bỏ. Đức Phật sai các Ty-kheo đến 
đỡ bỏ căn chòi đó. Tôn gia không phan ứng gì 
nhưng lại có ý làm cái cốc khác. Tôn giả bèn đến 
nhà người giữ cây cho vua và nói rằng: Nay anh 
kiểm lâm, vua Bình Sa có hứa cho tôi dùng cây này 
để tôi làm cốc tu. Anh kiểm lâm nói: Nếu đã có 
lệnh vua thì thây cứ lấy. Thế là Tôn giả vác riu 
đến đốn cây và ха lung tung. Cây bị đốn ngã 
nghiêng thành từng khoảnh. Hôm sau có quan 
triêu dinh đi kiểm tra thấy cây cối chặt bỏ lung 
tung, kêu anh kiểm lâm đến hỏi duyên cớ, anh 
kiếm lâm bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Quan 
triểu đình cho mời Tôn giả lên và hỏi vë tội đốn 
cây quý của nhà vua mà không được phép của quan 
triểu đỉnh. Tôn giả bèn trả lời rằng: Trước khi lên 
ngôi vua, nhà vua có nói rằng, những gì có trong 
nước chúng tôi, các vị xuất gia tu hành biết thiểu 
dục tri túc nếu có cần dùng thì cứ lấy dùng. Vua 
có tuyên bố như vậy nên tôi mới lấy dùng. Quan 
triêu dinh nói rằng: Vua chúng tôi có nói vậy thật 
nhưng mà những vật không có chủ giữ kia, còn 
những đồ vật có chủ, thì vua chúng tôi không cho 
phép. Câu chuyện rắc rối được các Ty-kheo về 
bạch Phật. Phật mới chế giới bất dữ nhi thu (người 


25 


ta không cho thì không lấy). Khi ấy Thế Tôn quay 
qua hoi một vị Tỷ-kheo, trước khi xuất gia, nguyên 
là quan triều dinh rành pháp luật cua vua, theo 
luật vua lấy đến ngang nào thi bị tội và ngang nào 
thì không bị tội. Tôn gia đáp: Theo con biết, thi 
như luật pháp trong nước này nếu lấy độ năm tiền 
thì bị tư hinh, còn nếu dưới thì tùy đó mà xét xử 
dưới mức tù tội. Tù до Phật chế giới, nếu ăn cắp, 
lấy trộm cua người khác пат tiền thì phạm 
trọng tội. 


8. Giới thứ ba, bất sát . 


Phật dạy các Ty-kheo tu phép quán bất tịnh 
để dứt lòng ái dục. Một số Ty-kheo ở tại vườn bên 
sông Bà Cùu chuyên tu theo phép quán bất tịnh. 
Khi quán thân bất tịnh, thấy thân thể của mình 
hôi ham chịu không nổi, là một ổ vi trùng sống 
nhung nhúc lại càng nhàm chán hơn. Cho nên 
muốn huy diệt thân mới nói ai giúp cho tôi giải 
thoát thân nay thì được phước lớn. Ty-kheo Vật- 
lực-giàả-nan-đê, thuộc chúng tánh Sa-môn mới xuất 
gia, nghe nói vậy liên cảm dao sát giúp. Khi sát 
xong rôi, ông ta dem dao xuống sông rửa. Khi rửa 
dao bóng minh phản chiếu dưới nước dú tgn quá 
nên ông ta đâm ra ân hận nghĩ rằng: Mấy vị Tý- 


26 


kheo kia có tội tỉnh gì mà mình ra tay tàn sát ông 
mặc dầu có lời yêu câu. Lúc ấy Ma vương biết y 
liên hiện lên đứng trên nước và ca ngợi rằng: © 
Hiển giả, lành thay, Hiển giả đã làm cho người 
chưa độ được độ, Hiên gia đã làm một việc đại 
phước đức, đó là một công đức lớn, Hiền giả hãy ra 
tay cứu độ cho những ai muốn giai thoát thân ngũ 
uấn hôi Һат này, công đức thật vô lượng. Nghe 
vậy ông yên tâm, xách dao về và hô to, hơi các 
Hiền hữu, ai muốn lia thân ngủ uấn để giải thoát, 
muốn độ thoát sinh tử đến đây tôi độ cho. Thế là 
ông pho luôn một số поа ! 


Thường lệ, sau müa an cư, các vị Ty-kheo kéo 
nhau về vấn an sức khỏe đức Thế Tôn như con về 
thăm cha sau ba tháng xa nhà. Khi về hầu Phật, 
bao giờ Phật cũng niềm nở đón tiếp đệ tử và Ngài 
hỏi an cư có an lạc không ? Có hòa hợp không ? 
Khất thực có dễ dàng không ? Đi đường có trở 
ngại gì không... như cha hỏi con. 


Nhưng mùa an cư này, Ngài thấy đệ tử các 
nơi về thưa thớt quá. Ngài đợi mai đợi hoài không 
thấy họ trở về. Phật sai các vị Ty-kheo đi thăm dò 
nghe ngóng coi họ có bị gì không ? Các vị Ty-kheo 
đi ra khỏi tịnh xá, thi ở ngoài đường, thiên hạ đồn 


27 


åm са lên rằng: Không biết mấy ông thầy tu theo 
pháp nào mà giết nhau nằm la liệt ca khu rừng, hôi 
thối không ai chịu nổi. Các vị nghe nói liên đến nơi 
xem thì thấy có chuyện như vậy. Các Ty-kheo về 
bạch Phật, Phật bảo, Ta dạy Chanh pháp họ hành 
tà pháp. Từ đó Ngài khuyên các vị Ty-kheo đổi 
pháp bất tịnh ra quán số tức để dẹp trù phin não, 
chứ không nên quán bất tịnh đâm ra bi quan mà 
hủy hoại thân mình như các Tỷ-kheo kia đã làm. 
Tử đó Ngài chế ra giới bất sat. 

Tóm lại, học Phật pháp, hành Phật pháp, 
nếu làm không đúng, hiểu không đúng cũng dễ đưa 
đến kết quả tai hại. 


Trái lại không һіёи Phật pháp, không áp 
dụng Phật pháp vào cho bản thân và xã hội cũng 
là một. thiệt thòi lớn. Ví như người bắt rắn trong 
kinh Xà Dụ có kể: “Một người bát rắn mà không 
biết cách bắt nó, cứ cố bát đằng đuôi, hay giữa 
thân rắn, nó có thể quay đâu lại cắn và có thể gây 
tử vong. Muốn bắt rắn, cần phai lấy cái nạng đôi 
đè đầu cho cứng là rắn chịu phép, mặc cho đuôi 
quẫy sao đó thì quẫy không anh hưởng gì. Cũng 
vậy, tu học Phật pháp cũng phai biết phương pháp 
như cách bát rần vậy." Hoặc như trong kinh Bách 
Du kë chuyện “Ăn trộm ao vua”. Có một anh chàng 


28 


nghèo ăn trộm áo vua. Triều đình cho quan quân 
di lùng sục khắp nơi và bắt được nó. Nó kêu oan 
và nói là áo của tổ tiên để lại. Quan nói, nếu áo tổ 
tiên anh để lại thì anh mặc vào xem. Áo vua quá 
rộng, nên nó không biết mặc. Thấy tay áo rộng 
như ống quần nó liền đưa chân vào hai tay áo. Mặc 
hoài không xong nên lòi ra nói láo. Quan hỏi nó, áo 
tổ tiên sao anh không biết cách mặc ! Như vậy nếu 
không biết sử dụng thì dầu có áo vua đi nữa cũng 
mang họa vào thân mà thôi. Pháp và Luật của 
Phật có vi diệu đến đâu, nếu không biết tu tập và 
hành trì đúng thì cũng chả có ích lợi gì ! 


9. Giới thứ tư, bất vọng ngữ 


Tại sao Phật chế giới này ? Trong thời đức 
Phật, Ấn Độ chưa phải là nước đã đây đủ lương 
thực cho dân chúng hết đâu. Gặp lúc mất mùa hạn 
hán, chư Tăng khất thực khó khăn nên đành phải 
phân tán nhỏ để khất thực. 


Tại một thôn nọ, có một nhóm Tỷ-kheo, bàn 
bạc và tìm cách đánh lửa tín chú bằng cách, một 
người nói mình đã chứng A-la-hán, được thượng 
nhơn pháp, thần thông tự tại, còn người kia phụ 
họa vào nói đó là việc tôi đã biết ông ta có thần 
thông, ... nếu cúng cho ông thì được phước vô 


29 


lượng. Thế là họ ca ngợi nhau, nên bổn đạo thi 
nhau cúng dường. Một mùa hạ trôi qua được no đủ. 
Sau mùa an си, đệ tử lân lượt về hầu Phật, ai cũng 
xanh хао, duy có nhóm mấy thầy Ty-kheo thôn nọ 
khi về hầu Phật thì béo tốt, Phật hỏi: Các thây an 
cư có an lạc không ? Họ trả lời an lạc. Còn khất 
thực ra sao ? Họ trả lời khất thực dễ lâm. Ngài 
ngạc nhiên hỏi tại sao Thế Tôn thấy mấy thây đến 
trước về thăm Та, Ta hỏi khát thực thì họ trå lời 
khó lắm, nhưng vẫn giứ thiểu dục tri túc; còn các 
thây sao lại khát thực dë quá vậy ? Thế là họ đành 
phải thú nhận sự nói dối спа mình. Thế Tôn диб 
trách nhóm đệ tử nọ và Ngài chế ra giới này. Cấm 
các hàng Ty-kheo đệ tứ của Như Lai không được 
đại vọng ngữ. Chưa chứng nói chứng, chưa thấy 
pháp nói thấy pháp. 


Cứ như thế, hễ xảy ra một chuyện, Phật chế 
ra một giới và Ngài da chế ra 250 giới cho Ty-kheo, 
350 giới cho Ty-kheo-ni, kết thành bộ Luật gọi là 
Luật tạng. Nhứng giới của Phật chế ra cũng gọi là 
Biệt giải thoát giới hay Ba-la-để-mộc-xoa. Vì sao 
gọi là Biệt giải thoát ? Vì ai thọ giới nào thì có sự 
giải thoát của giới đó, có sự lợi ích của việc thọ giới 
ấy. Thí dụ, cư sĩ tại gia thọ năm giới thì sẽ đem lại 
lợi ích năm giới do mình thọ. Mười giới, có ích lợi 


30 


của mười giới; của 250 giới có lợi ích của 250 giới. 
Nên gọi là biệt giai thoát. 

Khác với Định cọng giới, Đạo cọng giới là 
Biệt biệt giải thoát giới tức là giới Ba-la-đê-mộc- 
xoa. Chính Ba-la-dễ-mộc-xoa kết lại thành một bộ 
Luật, gọi là Tạng Luật. 


10. Giới luật 


Chú giới luật thường được dành cho hàng 
xuất gia và tại gia đệ tử của đức Phật thọ tri để 
đem đến an lạc cho bản thân và cho xã hội, công 
đức của nó vô lượng. Vậy nghĩa của nó là gi ? 

Chú Luật có bốn tên gọi: 

1. Ty-ni (tức Ty-nại-da – Vinaya) dịch là luật 
hay điểu phục. Điều phục những sự sai trái nơi 
thân, khẩu, ý. Nó cũng có nghĩa là diệt (dứt phiển 
nao). Diệt có nghĩa là nhờ giới này mà chứng được 
diệt đế, diệt qua. 

2. Mộc-xoa tức Ba-la-đề-mộc-xoa (Pràti- 
moksa) dịch là Biệt giải thoát. 

3. Thi-la (Sila) dịch là giới. 

4. Upalaksa dịch là Luật. 


Thường thường ta hiểu giới là luật, luật là 


31 


giới. Nhưng tại sao một chư mà nói ra hai như 
thế ? Nếu giới là luật, luật là giới sao không gọi là 
Giới tạng mà lại gọi là Luật tạng ? Vi giới chưa 
hẳn có luật mà luật thì phải có giới. Giới luật y 
như là một thang thuốc. Giới là được tánh, luật là 
phương thang. Bất sát như là thục địa, bất đạo là 
Kiết cánh, bất dâm là dó trọng... mỗi giới như là 
một vị thuốc. Dược tính có tính cách đắng, màu 
của nó đen, có mùi thơm, có tính cách dẫn hỏa, có 
tính công phá và bồi bổ từng bịnh riêng, đó là dược 
tính của nó. Trong đạo, đó chính là giới, còn luật 
là phương thang. Chính luật tạo ra tùng phương 
thang một, có thang ngủ vị để dành cho cư sĩ uống 
(năm giới), có thang bát vị để cư sĩ tu thêm (Bát 
quan trai giới), có thang thập vị để mấy vị Sa-di 
dùng (mười giới dành cho Sa-di). Có thang 250 vị 
để cho mấy vị Tỷ-kheo dùng (250 giới của Ty- 
kheo). Nếu uống thuốc đó vào mà trở binh thi 
sao ? Xử lý cách nào ? Tóm lại, giới là dược tánh, 
luật là phương thang. Giới là điều гап, luật là qui 
luật thi hành giới. Không có luật thì giới không có 
cách thi hành. 


11. Bốn khoa của giới 


Giới có bốn khoa lớn: Giới pháp, giới thể, giới 
hạnh và giới tướng. 


32 


а. Giới pháp: 

Giới cung là một giáo pháp do đức Phật chế 
ra nên giới cung gọi là Pháp, luật cũng là Pháp. Do 
Phật chế nên đó là Pháp cua Phật. Vì vậy khi ta 
nói Phật pháp là gồm са giới trong đó nửa, chứ 
không phải chỉ nói pháp là pháp Tứ đế. Thập nhị 
nhân duyên, Bát chánh đạo... mà thôi đâu. Pháp có 
nghĩa như vậy nên gọi là giới pháp. 


b. Giới thể (Nạp thọ pháp thành thé): 


Khi Pháp có được tam sư, thất chứng, bạch tứ 
Kiết-ma, đưa nó vào trong người giới tử thi nó biến 
thành giới thể của người giới tứ, gọi là giới thé. 

Thí dụ: Như la trong khi thọ giới vị thầy 
Kiết-ma bạch tứ Kiết-ma rằng, tôi xin hỏi các vị 
ngày hôm nay, có vị đó tên như vậy như vậy... xin 
theo Hòa thượng tên như vậy như vậy thọ cụ túc 
giới, nếu tăng chúng ai bằng lòng cho vị ấy thọ giới 
cụ thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói lên. Ba 
lần Kiết-ma như thế là giới thể được thành tựu nơi 
ông giới tử. Dó là thọ thế tức thọ nhận cái giới thể 
nen gọi là thọ thể giới, giới được thành tựu nơi ông 
giới tử. 

c. Giới hạnh: 

Từ nơi giới thể mà phát ra cử chỉ, hành động, 


33 


nói năng đều y như pháp, tức là tùy thuận giới thé 
mà các hành vi của ba nghiệp: thân, khẩu, ý đều 
hành động y như pháp. Chúng ta quan sát ky thi 
một người khi họ chưa thọ giới thì nói năng hành 
động khác, khi họ đã thọ giới rôi hành động nói 
năng lại càng khac hơn, là vì do có giới hạnh, nên 
hình tướng và oai nghi khác đi, gọi là giới hạnh. 

d. Giới tướng 

Hành tri giới luật có oai nghi hiện tướng га 
bên ngoài ai trông thấy cũng biết được đó là người 
có giữ giới. 

Nói về giới thể thì có ba quan điểm: 

a. Theo quan điểm của các bộ phái Phật giáo 
ngày xưa, chỉ quan niệm giới thể chung chung thế 
thôi. Phái Nhất thiết һим bộ chủ trương giới thể 
thuộc sắc pháp, lấy sắc pháp làm giới thể, bởi le, 
một người thành tựu được giới là phai đối trước 
tam sư, thất chứng, chính tự mình thân quy lạy, 
miệng nói, tra lời câu hoi mới thành được. Nếu 
không lay, không quy, không dùng cái thân này to 
bày cái tướng lãnh thọ giới điều thì không thành 
giới thế được. Mà thân này là gì ? Là tứ đại sắc 
thân. Lấy tứ đại sắc thân đối trước Tam sư, Thất 
chứng mà thọ giới thế, cho nên giới thể đó thuộc 
về sắc pháp. Đó là quan điểm của Hữu bộ. Vì vậy, 


34 


quan điểm cua Hữu bộ cho giới thể thuộc về Vô- 
biểu-sắc. Vô-biếu-sắc là một thứ sắc không biểu 
hiện cho người ta thấy được, nó là một pháp vô 
hình nhưng thuộc về sắc. Theo Hữu bộ, nó thuộc 
về sắc ấm, sắc uấn chứ không phải thuộc các uần 
khác. Giới thé theo Hữu bộ là sắc phap. 


b. Theo Đại thừa duy thức thi giới thể thuộc 
về tâm pháp. Vì sao, vì theo Duy thức người ta có 
hai thứ nghiệp gọi la tư nghiệp và tư di nghiệp. Tư 
nghiệp là nghiệp của ý. Thí dụ: Minh nghĩ phai bố 
thí cho kẻ nghèo, sự suy nghĩ đó nó đang còn trong 
tâm, chứ chưa hiện ra ngoài. Chính sự suy nghĩ đó 
cung là cái nghiệp sau khi suy nghĩ nó phát ra 
miệng nói, tay cắm vật cho ke nghèo, như vậy gọi 
là tư dĩ nghiệp. Tư có ba là Thẩm lự tư, tức suy 
nghĩ, tinh toán. Quyết định tư tức khi đã quyết 
định và Phát động tư là từ quyết định tư phát động 
ra ngoài gọi là Phát động tư. Vì vậy theo Đại thừa 
Duy thức thi khi một người nào đó đa phát động 
ra trước Tam sư, Thất chứng, ví dụ nói: Tôi хіп giu 
được giới ấy... Cái phát động ấy chính là do cái tư, 
cái mà anh suy nghĩ và nói ra, nếu không có cái tư 
ấy thì làm sao anh nói tôi xin giữ được. Cho nên 
Đại thừa Duy thức nói giới thể thuộc về tâm pháp 
chứ không thuộc về sắc pháp. 


e. Phái Thành Thật luận cho rằng giới thể 


35 


phi sắc phi tâm, bởi nó không trông thấy làm sao 
nói là sắc. Thứ nữa, nó không có duyên lự làm sao 
nói tâm được, nên nói là phi sắc phi tâm. Nó chỉ là 
một cái папе lực прат ngắm bên trong, có tác 
dụng ngăn chận việc làm sai trái của người định 
làm. Thí dụ người thọ giới cụ túc rồi, mỗi năm đến 
mùa an cư phải nhập hạ, nhưng có lúc cớ người 
không muốn an cư, nhưng sức mạnh пейт ngắm 
của giới biểu họ phải an cư, đó là chuyện nên làm. 
Tóm lại đó là một năng lực phi sắc phi tâm. Dù nói 
cách nào, như chủ trương nó thuộc sắc pháp, dầu 
thuộc tâm pháp, dầu thuộc phi sắc phi tâm thi nó 
cũng là một cái năng lực vô hình có năng lực 
phòng phi chi ác - ngăn điều quấy dứt điều ác. 


Tóm lại, 250 giới nhìn thì nhiều, nhưng chỉ 
có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Nói cách khác muốn 
áp dụng giới trong đời sống hàng ngày thì phải 
hiểu cách thực hành của nó, đó là chỉ trì và tác trì. 
Chi trì giới là giới ngăn dứt không làm. Thí dụ, 
phát nguyện giữ năm giới, đó là do tự phát nguyện. 
Nếu không sát sanh hại mạng, thì да là trì giới, 
ngược lại sát sinh là phạm. Hai trăm năm mươi 
giới của đức Phật chế, trừ chúng học pháp ra, có 
một phán tri, một phán chỉ. Tác tri giới tức là 
những điều đáng phải làm mà làm thi gọi là trì, 
ngược lại không làm là phạm. Ví dụ: Khi đến mùa 


36 


an cư mà an cư là tri, không an cư là phạm, nên 
gọi là Tác trì giới. 
12. Biệt giới, thông giới 

Giới của Phật chế có Biệt giới và Thông giới. 

a. Biệt giới là giới của hàng xuất gia, giới của 
hàng Thanh văn. Thí dụ: Hàng xuất gia nếu là 
Ty-kheo là phai thọ 250 giới, Sa-di là mười giới. 
Còn cư sĩ là thọ năm giới... Có phân biệt ro ràng 
như vậy gọi là biệt giới. Cư sĩ không thể thọ 250 
giới. Riêng đối với Ni cũng vậy. Sa-di-ni cũng thọ 
mười giới không được qua. Thức-xoa-ma-na sáu 
giới, không được quá. Ty-kheo-ni 350 giới mà thôi, 
nên gọi là Biệt giới. 

b. Thông giới tức là Bó-tát giới. Ai thọ cũng 
được. Sa-di, cư sĩ, Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa, 
Sa-di-ni, có binh không binh, dù thân căn không 
hoàn chinh thọ cũng được. Điều kiện để thọ là 
nghe tiếng, hiểu nghĩa Pháp sư truyền là được thọ, 
trái lại trong luật Ty-kheo nếu аі bị dị tật thì 
không được thọ. Vì vậy Bồ-tát giới gọi là thông giới 
còn luật Ty-kheo, Sa-di... gọi là biệt giới. Thông 
giới có tính cách vĩnh cứu, còn biệt giới chi có tận 
hình thọ mà thôi. Gia sử có chết, hoặc thay đổi 
nam thành nứ tánh thì tự nhiên mất giới, mặc dù 


3? 


tâm không mất nhưng hình tướng đã mất thi giới 
cũng mất, đó là không Кё ха giới. Còn giới Bồ-tát 
thì tùng kim thân cho tới Phật thân, tức cho đến 
thành Phật, giới đó không mất. Chi mất giới khi 
nào cố ý bo Bồ-để tâm, bỏ Bồ-tát hạnh phạm trọng 
giới mới mất. Còn có phạm khinh giới vẫn được 
sám hối. Vì vậy người giữ Bồ-tát giới dầu có doa địa 
ngục, hay lên thiên đường, có phạm năm lần bảy 
lượt du có thể sám hối miễn là chúng trí Bó-dë 
tâm vẫn còn. 


Lúc đức Phật sắp Niết-bàn, các hàng đệ tử tó 
ý lo lắng sợ đức Thế Tôn nhập Niết-bàn rôi không 
ai diu dắt chúng đệ tử. Đức Phật mới dạy rằng: 
Pháp và Luật Ta đã dạy cho các ngươi, chính đó là 
Đạo sư của các ngươi. Trong kinh Di Giáo đức 
Phật dạy: "Nhữ đẳng Ty-kheo, u ngã diệt hậu, 
đương tôn trọng trân kính Ba-la-để-mộc-xoa, như 
ám ngộ minh, bán nhân đắc bao. Đương tri thứ tắc 
thị nhu đắng Đại sư. Nhược nga trú thế, vô dị thứ 
da”. Nghĩa là: “Các Thầy Ty-kheo, sau khi Ta diệt 
độ, các Thầy phai trân trọng tôn kính tịnh giới, 
như ở chỗ mù tối mà được ánh sang, nghèo nàn mà 
được vàng ngọc. Phai biết tịnh giới là đức thầy cao 
ca cua các Thåy. Nếu Ta ở đời thi cũng không khác 
gì vậy”. Do là lời dạy thứ hai Lời dạy thứ ba là: 
Các ngươi hay tinh tấn lên đề giai thoát.” 


38 


Nói về lời dạy Pháp và Luật trong giáo lý đức 
Phật, chúng ta phải biết pháp là gì và luật là р ? 
Pháp tức là giáo pháp. Thí như Ngài dạy về lý Vô 
thường, Vô nga, Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Bát 
chánh đạo, Giới, Định, Tuệ... gọi là Pháp. Pháp ấy 
có mục đích hướng dẫn cho chúng sanh tu hành để 
thành đạo, để giác ngộ. Luật là gì ? Luật là những 
dièu гап cấm, những quy tắc, những luật lệ để 
hành trì, áp dụng cho đời sống cá nhân và tập thể. 
Pháp kết tập lại thành Kinh tạng, luật kết tập lại 
thành Luật tạng. 


Sau khi đức Phật nhập diệt, lần kiết tập đầu 
tiên là kiết tập Kinh tạng và Luật tạng. Bây giờ 
chúng ta nói Kiết tập Tam tạng là nói chung, 
nhưng lúc đầu chủ ý kiết tập là thành Kinh tạng 
và Luật tạng, hai chứ này nó mang một ý nghĩa rất 
lớn. Ca Kinh tạng tóm lại trong một chữ Pháp mà 
thôi. Ca Luật tạng thành một chữ Luật mà thôi. 
Cho nên Ngài không nói Ta đề lại Kinh tạng, Luật 
tạng cho các ngươi mà Ngài nói Ta để lại Pháp và 
Luật cho cac ngươi. Các ngươi hay lấy đó làm bậc 
Đạo sư của mình. Ta có ở đời cũng không khác. 


13. Thế Tôn diệt độ 
Khi đức Phật nhập Niết-bàn ở tại rừng 


39 


Kusinara giữa Ta-la song thọ, Tôn giả Ma-ha Ca- 
diếp cùng một số Ty-kheo rất đông đang đi du hóa 
và hành đạo ở phương xa. Số đệ tứ này do Phật độ 
sau 45 năm hành dạo và thuyết pháp, một số khác 
do các đệ tử của Ngài thâu nhận vào nhập chúng 
cúng khá đông. Các đệ tử của Ngài ở гаі rác khắp 
mọi nơi. Riêng Tôn gia Ma-ha Ca-diếp với một số 
Ty-kheo ở phương khác như xứ Pava nhân ngày đó 
cùng đi về thành Kusinara. Giữa đường, gặp một 
người ngoại đạo сат một cái hoa nơi tay, Tôn giả 
liên hỏi Hiển giả tử đâu đi lại ? Ông ta trả lời, tôi 
tu Kusinara đến. Vậy Hiển gia có biết Như Lai Thế 
Tôn của chúng tôi không 7 Thế Tôn Như Lai của 
các ông da nhập diệt rồi. Chính tôi ở nơi chỗ nhập 
diệt của Ngài mà lượm cái hoa này đây. Nghe nói 
như vậy, các vị A-la-hán thi bình tĩnh yên lặng, 
nhưng các vị chưa đạt đến quả vị A-la-hán tâm lý 
xúc động mạnh. Có vị ưu phiên, có vị ré lên, đấm 
ngực khóc lóc. 


14 Tân Ty-kheo Bạt-nan-đà vui mừng 


Trong số này có một thầy tân Ty-kheo tên là 
Bạt-nan-đà khi nghe tin Thế Tôn diệt độ, mừng гб 
liên nói: Này các Hiển gia. ly đáng ra khi nghe tin 
nay, сас Hiên giả phai уш mừng sao lại khóc lóc. 
Khi ông Đại Sa-món con sống, ta cứ bị ràng buộc 


40 


theo ông. Ông cứ báo nên làm như thế này thế nọ, 
không nên làm như thế này như thế nọ, Ông Đại 
Sa-môn cứ nhắc nhở hoài phiền toái quá ! Bây giờ 
ông Đại Sa-môn quá văng rồi, thì chúng ta được 
sống tự do. Cái gì ta ưng thi ta làm, cái gì ta không 
thích thì ta không làm. Chúng ta được sống tự do 
theo ý chúng ta. 


Tôi đọc cuốn Văn mình Ấn Độ của Durand, 
ông có nhắc chuyện Ty-kheo Bat-nan-da và có 
nhận xét thêm: Tương lai trong hàng đệ t cua 
Phật, những người tu theo Bạt nan-đoa đông hơn 
theo Phật, có le cung đúng ! 


15. Kiết tập lần I 


Chứng kiến chuyện như vậy, nên khi về 
thành Kusinara, dự lễ trà tì kim thân đức Thế Tôn 
xong, Tôn giả Đại Ca-diếp, mới nảy ra một ý, để 
giáo pháp của đức Phật khỏi bị rơi rớt, đế cho 
chúng Tăng sau này ghi nhớ mà hành trì, nên Tôn 
giả mời các vị A-la-hán mở một cuộc kiết tập Kinh 
và Luật. Cuộc kiết tập lần thứ nhất do Tôn gia chủ 
trì được mở ra ngay trong năm đức Phật diệt độ. 
Ngay trong ba tháng hạ này cuộc kiết tập lån thứ 
nhất được bát đầu gồm có 500 vị A-la-han ở thành 
Ty-xá-ly dưới sự bao trợ của vua A-xà-thé. Trong 


41 


số dự kiến 500 vị A-la-hán, da có 449 vị, còn thiếu 
một vị nữa. Tôn giá A-nan là một vị đệ tử hầu hạ 
đức Thế Tôn 25 năm, nên có vị để nghị mời Tôn 
giả vào cho đủ số 500 vị A-la-hán. Nhưng Tôn giả 
Đại Ca-diếp chưa nhất trí. Tôn gia Đại Ca-diếp nói, 
Tôn giả A-nan tuy đa văn nhưng chưa dứt hết 
nhiễm ái. Аі còn ái, nhuế, bố, si thì chưa được nhập 
vào hàng ngũ Thánh tăng dé kiết tập. Nhưng, cho 
dù các vị A-la-hán khác có lý luận rằng: Thưa tôn 
giả, tuy Tôn gia A-nan chưa chứng A-la-hán, nhưng 
Tôn giả da hâu Phật 25 năm, nghe Phật dạy, nhớ 
nhiều bài giảng có thể giúp cho đại hội kiết tập này 
lắm chứ. Nếu trong khi kiết tập, có điều nào còn 
nghi thì hỏi Tôn giả A-nan, Tôn giả nói rõ ràng 
hơn. Vì vậy, chúng Tăng hiện tiền thiết tha dë nghị 
mời Tôn giả được dự đại hội kiết tập này. 


16. Tôn gia A-nan chứng A-la-hán 


Về phần Tôn gia A-nan, khi đi từ rửng 
Kusinara về chỗ kiết tập, Tôn giả suy nghĩ rằng: 
một con bò nghé không bao giờ rời vú mẹ. Hôm nay 
ta đi giữa hàng 449 vị A-la-hán này ta cũng tương 
tợ như vậy. Trong khi đi vừa suy nghĩ như vậy, thì 
có Ту-кһео Bạt-kỳ-tử da chứng được Thần túc 
thông và tha tâm thông, nhin thấy A-nan đi trong 


42 


đó. Đối với các vị chứng A-la-hán rồi đi trong đoàn 
thì thấy đã rõ, nhưng Tôn giả A-nan đã chứng 
A-la-hán chưa, đã sạch hết dục lậu và vô minh lậu 
chưa thì chưa thấy го, nên thầy liền quán sát ky 
và thấy ro Tôn gia A-nan chưa sạch hết hứu lậu và 
vô minh lậu. Với lòng từ tâm thầy tới khích lệ: 
“Này Tôn giả, Tôn giả hãy nhiếp tâm về Niết-bàn, 
tư duy về tịch tịnh. Nếu không như vậy thì da văn 
cũng không ích lợi gì.” Nghe lời khuyên ấy, Tôn 
giả A-nan chú tâm manh liệt hướng về Niết-bàn, 
tư duy suốt cả đêm và kinh hành không nghỉ. Khi 
tướng sáng (bình minh) xuất hiện thì Tôn giả thấy 
trong mình mệt mỏi quá định ngồi xuống nghỉ một 
lát. Vừa ngồi xuống, Tôn giả nghĩ, thôi ta nên nằm 
một chút. Tôn giả vừa đưa cái đầu xuống, đầu chưa 
tới gối, tâm da bừng sáng, chứng được vô lậu. Từ 
đó Tôn giả chính thức được tham dự vào trong hội 
nghị kiết tập. 


17. Tôn gia A-nan sám hối 


Tuy đa chứng A-la-hán, được tham dự hội 
nghị kiết tập, nhưng Tôn giả cũng bị Tôn gia Đại 
Ca-diếp vấn nạn, hạch tội. Tôn gia Đại Ca-diếp nói: 
Tôn giả tuy chứng A-la-hán, các lậu đã tận, được 
dự vào trong hàng đại A-la-hán để kiết tập Tam 


43 


tạng, nhưng bị các lỗi trong thời hầu đức Thế Tôn 
nên phải sám hối trước đa. 


Thư nhất: Tôn giả là người đâu tiên xin Phật 
độ cho hàng nữ nhon xuất gia, thế là phạm tội 
Đột-kiết-la, Tôn giả có nhận không ? 


A-nan đáp: 


— Tôi xét việc đó, thấy tôi không có lỗi gì, 
bởi lê, tôi thấy Di mẫu rất có công lao đối với Thế 
Tôn cho nên tôi thưa với Thế Tôn, nhắc Thế Tôn 
nhớ công lao ấy của Di mẫu và xin cho bà xuất gia 
là có nguyên do như vậy, chớ không vô cớ. Nhưng 
Tôn giá Đại Ca-diếp bảo tôi như vậy, tôi tuân theo 

-lời Đại Ca-diếp xin ват hối. 


Thư hai: Có một lån, Tôn giả may у Tăng-già- 
lê cho Thế Tôn và Tôn gia đa dẫm chân lên trên y, 
thế là Tôn gia bất kính. Phạm tội Đột-kiết-la. 


— Thưa Tôn gia, tôi không phai bất. kính đối 
với Thế Tôn mà dâm lên y đang may cho Thế Tôn, 
nhưng vì lúc đó gió to quá mà không có ai đỡ giúp, 
cho nên tôi buộc lòng phải đẫm lên тё y dé дїї cho 
gió khỏi tung vai lên. Nhưng mà Tôn giả đã nói thế 
thi tôi xin sám hối. 

Thư ba: Có một lân đức Thế Tôn sai Tôn giả 
đi lấy nước đề Ngài uống. Tôn giả mang bát ra di 


44 


nhưng lại mang bát không trở về. Tôn giả nói rằng 
khúc sông đó vừa có 500 cỗ xe đi ngang qua nước 
đục quá không thể dùng được. Tôn gia không biết 
rằng nếu yêu cầu chư Thiên họ dùng phép luc thi 
có thể làm cho nước trong để đem về cho Thế Tôn 
dùng hay sao ? Tại sao Tôn già không làm. Phạm 
tội Đột-kiết-la. 


— Thưa Tôn giả, khi ấy chư Thiên thì chưa 
hiện đến, nhưng Thế Tôn thì Ngài đang cân nước, 
cho nên tôi quên khẩn cầu chư Thiên, nên đã quay 
về trình với Thế Tôn sự kiện nước đục vì bị 500 cỗ 
xe vừa đi qua không thể dùng được. Nhưng Tôn giả 
đã bảo vậy thì tôi xin xám hối. 


Thư tu: Khi đức Thế Tôn tuyên bố ba tháng 
nữa là Như Lai nhập Niết-bàn, lẽ đáng Tôn giả hầu 
Thế Tôn, Tôn giả phải năn ni Thế Tôn cửu trú thế 
gian để lợi lạc hứu tình, nhưng tại sao Tôn giả 
không xin. Như vậy là phạm Đột-kiết-la. 


— Tôn giả nói là tôi không muốn xin đức Thế 
Tôn cứu trú chứ gì ? Thú thật tâm tôi lúc đó như 
bị Ma ám nên tôi không nhận ra, khi nhận ra thì 
sự đã rồi. Tôi rất ân hận. Tôn gia nói tôi phạm 
Đột-kiết-la, tôi xin sám hối. 


— Thứ năm: Khi đức Phật nhập Niết-bàn, có 
một bà già nghe tin đến hầu Phật, bà thương mến 


45 


Phật quá và đã để rơi nước mắt trên chân Phật, in 
dấu trên chân Ngài. Sao Tôn gia không can ngăn 
bà, lại dé giọt nước mắt ấy làm 6 nhiễm chân Phật. 
Như vậy là phạm Đột-kiết-la. 


— Thưa tôn gia, là người thị giả, khi ấy tôi 
thấy bà cụ có một lòng cung kính Thế Tôn quá nên 
tôi không dam can ngăn bà. Nhưng tôn giả đã bao 
có lỗi thì tôi xin sám hối. 

Thứ sáu: — Trước khi Phật Niết-bàn, Ngài 
có dạy rằng: Thế Tôn đã dạy giới luật cho hàng tại 
gia và xuất gia. Riêng hàng Ty-kheo thì Ngài có 
dạy tùy nơi, tùy lúc có thể ха bớt tiểu tiếu giới, 
nghĩa là có thể bỏ đi những giới điều vụn vặt. Tại 
sao Tôn giả không thưa Phật, xa tiểu tiểu giới là 
những tiểu tiểu giới nào ? Thế là phạm Đột-kiết-]a. 


— Thưa Tôn gia, lúc đó tôi cũng quên thưa 
Phật về chuyện ấy. Bây giờ Tôn giả nói tôi mới nhớ. 
Nay Tôn gia bao tôi sám hối, tôi cũng xin sám hối. 


Khi sám hối xong rồi, Tôn рів mới được 
tham dự vào trong đại hội kiết tập để tụng đọc 
về Pháp. 

18. Tôn giả Kiéu-pham-ba-dé diệt độ 
Trước khi A-nan chưa chứng A-la-hán không 


46 


được dự hội, có người để nghị nên mời tôn giả 
Kiểu-phạm-ba-đẻ, đệ tử Tôn giả Xá-lợi-phất, vị ấy 
rành và thuộc lòng lời của Phật nhiều lắm. Hiện 
giờ đang ở trên trời, xin dë nghị mời xuống chủ tri 
để kiết tập. Thể theo lời để nghị trên, Tôn gia Đại 
Ca-diếp cho một vị hạ tọa lên trời mời Tôn giả 
Kiểu-phạm-ba-để về tham dự kiết tập. Tôn gia 
Kiểu-phạm-ba-đề mới hỏi vị hạ tọa rằng: Thưa Tôn 
giả, Chuyến-pháp-luân-tướng Hòa thượng của tôi 
là Xá-lợi-phất bây giờ ở đâu ? 


— Thưa Tôn giả, Hòa thượng của Tôn gia đã 
diệt độ rôi. Nghe vậy Tôn giả giật minh. Tôn giả 
Kiều-phạm-ba-đề liên hỏi tiếp, đức Thế Tôn bổn sư 
của Hòa thượng tôi hiện giờ ở đâu ? Đức Thế Tôn 
cúng diệt độ rồi. Thế Tôn gia Mục-kiên-liên là bạn 
thân của Hòa thượng tôi thế nào ? Tôn giả Mục- 
kiển-liên cũng đã diệt độ. Nghe xong, Tôn giả 
Kiểu-phạm-ba-để dịu dàng nói, thôi thôi, như thế 
này là con mắt thế gian bị tiêu tan rồi. Than ôi ! 
Đức đại sư diệt độ, Hòa thượng bán sư tôi là Xá- 
lợi-phất cũng diệt độ, bạn thân của Hòa thượng tôi 
là Mục-kiên-liên cũng diệt độ, thì tôi còn ở nơi 
Xá-lj-viên này làm gì nứa. Tôi сапа xin diệt độ. 
Tôn gia nói xong, liên bay lên hư không tự xuất 
hỏa quang tam muội đốt lấy thân. Trong khi đó 


47 


nước tự trong thân chảy xuống và trong dòng nước 
trong xanh ấy vang lên bài kệ: 


“Kiểu phạm-ba-để khế thủ 1ё, 
Diệu chúng đệ nhất Đại đức Tăng, 
Văn Phật diệt độ, nga tuy diệt. 
Tượng vương di khứ tượng tử tủy” 
Tạm dịch: 
“Kiêu-phạm-ba-đê xin сиї đầu danh lễ, 
Vị Đại đức Tăng ở trong chúng của Phật, 
Nghe đức Thế Tôn đã diệt độ, 
Thi tôi cũng xin diệt độ theo, 
Như voi chúa di thị voi con cúng di theo.” 
Bài kệ nầy có chỗ ghi: 
“Kiêu-phạm-ba-đê khể thu lễ, 
Chúng trung thanh tịnh đại đức tăng, 
Tượng vuong di khứ tượng tu tuy, 
Nhất đăng diệt nhi nhất đăng tuc.” 
Nghe xong bài kệ ấy vị Hạ tọa trở về bạch đại 
hội ro. 


19. Tôn gia Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên tìm 
đạo. 
Trong Kinh, Luật thường hay nhắc đến hai 


48 


vị đại đệ tử của đức Phật là Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên. Vậy hai Tôn gia này là ai, có duyên gì mà 
đến làm đệ tử của đức Thế Tôn và được đức Thế 
Tôn cưng như con ruột. 


Từ khi xuất gia theo Phật, hai vị Tôn giả 
Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là hai đệ tứ lớn trong 
chúng của Phật. Tôn giả Xá-lợi-phất là trí tuệ đệ 
nhất, còn Tôn giả Mục-kiển-liên là thần thông đệ 
nhất. Hai vị này trước kia là anh em bạn đồng tu 
ở trong một môn phái ngoại đạo thuộc phái Lục sư. 
Tương truyền rằng, Tôn già Xá-lợi-phất là người 
cực kỳ thông minh, khi bà mẹ сца Tôn giả mang 
thai Tôn giả mà bà đã biện tài vô ngại. Trong nhà, 
có ông anh cúng là một nhà Luận sư nổi tiếng 
nhưng biện luận không lại bà. Ông ta mới suy nghĩ 
rằng: Em gái mình mới mang thai mà nó đã anh 
hưởng đến bà như vậy huống hồ khi sanh nó ra thì 
ai luận chiến với nó cho nổi. Nghĩ vậy cho nên ông 
quyết chí đi học để sau này luận chiến cho hơn hai 
mẹ con mới thôi. 


20. Trường trao Phạm chí luận chiến 


Ông Trường trảo tử đó tìm thây học luận 
suốt ngày suốt đêm cho đến nỗi không có thì giờ 
cắt móng tay và quên ca cạo râu tóc. Móng tay vì 
vậy cứ dài ra thườn thượt, cho nên người đời gọi là 


49 


Trưởng trao Phạm chí. (Ông Phạm chí có móng 
tay dai). Khi học xong trở về, thì Tôn giả Xá-lợi- 
phát cũng da lớn khôn và đang tu ở chỗ Phật. 
Nghe nói như vậy ông tìm đến tỉnh xá chỗ Phật ở. 
Khi đến chưa gặp cháu Xá-lợi-phất thì gặp ngay 
đức Thế Tôn. Gặp Phật ông muốn luận chiến với 
Phật. Phật biết ý ông cho nên Ngài hỏi ông. Này 
Hiển gia, Hiển gia đến đây muốn bàn luận vấn dë 
gì ? Ông nói, thưa Tôn gia Cù-đàm, tôi có một chủ 
trương xin Tôn giả Cù-đam cho tôi biết ý. Tôi chủ 
trương: “Di nhất thiết bất thọ vi tông”. (Nghĩa là: 
Саі tông chỉ của tôi là không chấp nhận một quan 
điểm nào hết). Ông nghĩ xướng lên như vậy thì 
chính Phật cúng chịu chứ làm sao mà bác được. 
Khi có đối lập quan điểm mới bác được, đằng này 
ông không chấp quan điểm nào cả thì làm sao mà 
bác. Ý ông nghĩ thế nào mình cũng tháng Phật, 
nhưng bất dó đức Phật hoi lại ông, thế quan điểm 
“di nhất thiết bất thọ vị tông” đó, ông có chấp 
nhận nó không ? Nếu nói chấp nhận thì thành có 
quan diêm hẳn hoi, nếu nói không thì cũng như 
bao người khác có gì đặc biệt ! Thế là ông chịu 
thua. Ông nghĩ Thầy đã như vậy, cháu ta nay đã là 
đệ từ của đức Cù-đàm, ta làm sao mà tranh luận 
cho hơn được. Quả thật, khi gặp cháu là Xá-lợi- 
phát, Tôn gia lại thuyết cho ông nghe và thế là cậu 


50 


bị cháu thuyết phục. Từ đó cả cậu lẫn cháu đều 
làm đệ tú trong giao pháp cua Phật. Sau khi quy y, 
ông có tên là Câu-hy-la, chính la cậu của Xá-lợi- 
phất hay Trường trao Phạm chí là tên cũ cua ông. 


21. Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 
xuất gia 


Tôn gia Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên kết bạn 
tu với nhau trong một phái của ngoại đạo nổi tiếng 
thời bấy giờ là Lục sư ngoại đạo. 


Lịch sử cổ Ấn Độ cho biết,.giai đoạn trước 
khi đức Phật ra đời thiên Һа tôn sùng trí tuệ Vệ-đà 
của Bà-la-món giáo. Nhưng đến thời đức Phật, tư 
tưởng Ва-Іа-тӧп giáo không còn thịnh hành núa, 
một số các triết gia da không tin tưởng tư tương 
Ve-dà và đã xướng ra thuyết riêng như nhóm Luc 
sư ngoại đạo chẳng hạn. Trong Trường А-Һат, 
Kinh Sa-môn quả có nói rất rõ. Kinh ghi lại quan 
điểm tư tưởng của sáu phái ngoại đạo đó. Tôn giả 
Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên lúc đầu cũng tu theo 
một trong sáu phái ngoại đạo, nhưng không thấy 
kết quả. Hai vị mới ước hẹn với nhau, nếu một 
trong hai người, người nào đắc đạo trước thi thông 
báo cho nhau biết, hoặc tìm ra chân lý trước cùng 
thông tri cho nhau hay. Tôn gia Xá-lợi-phất, một 


51 


hôm trên đường di, gặp Ty-kheo Mã-thắng (A- 
thuyết-thị), trông thấy dáng đi khoan thai và dinh 
đạc tử tốn, mặt mày tươi tắn hoan hy không lộ vẻ 
gì âu lo hết. Nhìn qua hình dáng bên ngoài của vị 
ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đoán chắc trong tâm của vị 
ấy cũng không có gì vướng mắc sâu khổ, nên mới 
lân la đến tìm hỏi. Thưa Hiên giả, Thây cua hiển 
gia là ai ? Thây tu ó đâu ? Tôi trông thây bình 
than quá ! - Thưa Hiên gia, thầy tôi là Đại Sa-môn 
Cù-đàm. Thế thây của Hiển gia dạy những gì ? 
Thây tôi dạy nhiêu lắm, nhưng tôi không tiếp thu 
hết, tôi chỉ xin tóm tắt bài kệ mà tôi còn nhớ được. 


“Chư pháp tùng duyên sanh, 
Diệt phục tùng duyên diệt, 
Nga Phật đại Sa-môn, 
Thường tác như thị thuyết.” 


Tạm dịch: 
“Các pháp tř duyên sanh, 
Cung lại theo duyên diet, 
Bác đại Sa-môn của tôi, 
Thường hay dạy như thế.” 


Bài kệ trên diễn tả lý nhon duyên, tùng 
duyên sanh tùng duyên diệt. Nhơn duyên hòa hợp 
hư vọng danh sanh, nhơn duyên biệt ly hư vọng 


52 


danh diệt, chứ không có cái gì thật sanh cũng 
không có cái gi thật diệt. Sanh diệt đều do nhon 
duyên hòa hợp mà thôi. Cái nhà khi dú nhân duyên 
hòa hợp gọi là nhà sanh, khi nhân duyên biệt ly gọi 
là nhà diệt. Nhưng thật ra các pháp không có cái 
gì sanh thiệt cũng không có cái gì diệt thiệt, ngôi 
nhà cũng thế. 


Nghe câu nói trên, Xá-lợi-phất vốn là người 
thông minh, đa có kinh nghiệm tu hành với ngoại 
đạo cho nên nhận thức rất nhanh. Nghe xong chợt 
ngộ, liên trở về nói cho Tôn gia Mục-kiển-liên biết 
và rủ bạn minh đến xin quy y với đức Phật. Từ đó 
hai vị chính thức là đệ tử của đức Thế Tôn. Đông 
thời đem 250 đệ tứ cùng tu theo Phật. Hai trăm 
năm mươi vị này nhập với 1000 đệ tử của ba anh 
em tôn giả Ca-diếp hợp thành 1.250 vị Tỳ-kheo 
thường có mặt trong các thời thưyết pháp mà trong 
kinh thường nhắc tơi. Đây chủ yếu là các vị Thiện 
lai Tý-kheo, trực tiếp được Phật độ cho xuất gia. 
ngoài ra còn nhiều vị khác nữa. 

Cá tính của Tôn giả Xá-lợi-phất thông minh 
nhưng cũng rất khiêm tốn, chứ không phải thông 
minh mà kiêu cảng Thế thường thông minh hay 
kiêu căng, nhưng đối với Tôn giả thì trái lại, Xưa 
kia người ta hay nói đại biện nhược nội, tức người 


B3 


biện tài gia dặn chừng nào thi in như người ngọng 
nói không ra lời. Tôn gia Xá-lợi-phất cũng ở trong 
trưởng hợp đó. Chinh vi tt nói nên trong chúng có 
người coi thưởng. không kính phục. 


22. Tôn gia Xá-lợi-phất bị vu oan. 


Một hòm Tôn giả xin Phật cho qua một 
phương nọ đê bố hóa. Đức Phật cho phép. Tôn già 
vừa đi ra khỏi tinh xá thì có một vị Ty-kheo tới 
bạch Phật. Bạch đức Thế Tôn, Tôn gia Xa-lợi-phất 
làm nhục con nên bây giờ cố ý tránh mặt bằng 
cách xin Thế Tôn đi nơi khác bố hóa, chớ thật tình 
người như Tôn gia mà bố với hóa gì được. Thế Tôn 
liền cho gọi Tôn gia Xá-lợi-phất lại và hỏi. Này Tôn 
giả, Ông có làm nhục vị Tỷ-kheo пау không ? Tôn 
gia Xâ-lợi-phất thưa: Bạch Thế Tôn, tử ngày con 
theo Thế Tôn đến giờ, theo lời Thế Tôn dạy, con 
nhất tâm tu hành, con không dám làm nhục ai hết 
dù đó là một chú tiểu. Con đã nguyện nhẫn nhục, 
và nhẫn nhục như đất đã nhẫn nhục, dù cho thế 
gian có đổ gì trên đó cũng được. Con nguyện làm 
cái chối để quét sạch đất, con không nhân biệt gì 
hết. con nguyện quét sạch cấu uế cho chúng sanh, 
nơ nào con lại mạ ly một vị đồng Phạm hạnh là 
Ty-kheo đáng kính. Đức Thế Tôn cho gọi vị Ty- 
kheo kia lại đê đối chứng. 


5 


Khi đến trước đức Thế Tôn và Tôn gia Ха- 
lợi-phất, vị Ty-kheo kia thấy ân hận quá và nói: 
Con thấy Thế Tôn thường khen ngợi và quy mến 
Tôn giá quá nên con chịu không nối và nói dối thế 
thôi. Chứ thật ra việc đó không có. Tôn gia là trí 
tuệ đệ nhất, nên mỗi khi Thế Tôn thuyết pháp cho 
chúng Ty-kheo, Ngài chỉ tống thuyết, còn phần 
biệt thuyết thì Ngài sai Tôn giả giảng rộng cho 
chúng hiếu. Cho nên trong Chánh pháp, đức Thế 
Tôn là vua pháp (Pháp vương), còn Tôn gia là 
Tướng pháp (ông Tướng của chánh pháp) hay còn 
goi là Chuyển pháp luân tướng. Như vậy, trong 
giáo pháp của Phật, Phật là vua, Xá-lợi-phất là 
tướng. Tôn gia Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là hai 
người bạn thân thích nhau tử khi còn ở bên ngoại 
đạo cho đến khi qua làm đệ tử Phật cũng vậy. Tôn 
gia Xá-lgi-phất có tính khiêm cung chừng nào thì 
Tôn gia Mục-kiển-liên có tính bộc trực chừng ấy. 


23. Tôn gia Mục-kiển-liên bị hại. 


Một ngày kia trên đường hành hóa trở về 
tinh xá, giữa đường gặp phái loa thế Ni-kiển-tứ 
muốn gây sự với Tôn gia Xá-lợi-phất. Nó chận 
đường hoi rằng, này tu sĩ, trong chúng chánh 
mạng có Sa-môn quả không ? Tôn giả Xá-lợi-phất 
biết nó muốn gây sự nên іга lời làng vòng như уду: 


55 


“Chúng chánh mạng Sa-môn quá không chúng 
Thích-ca Sa-môn quả có. A-la-hán còn tham dục 
thi đời không có người ngu зі." (Sa-môn quả là 
Ти-да-Һоап, Tư-đảà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán). 
Nghe nói vậy, ngoại đạo tưởng Tôn giả ca ngợi họ 
nên thả cho đi. Đến khi Tôn giá Mục-kiển-liên đi 
tới, nó hỏi lại câu đó. Tôn giả tra lời: Trong chúng 
Chánh mạng các ngươi làm gì có Sa-môn quả. Thế 
là nó hè nhau đánh cho nhừ tử, máu me tung tóe, 
nằm ngất bên vệ đường rôi nó bỏ đi. Tôn gia Xá- 
lợi-phất đi một quang xa nhin lui không thấy Mục- 
kiển-liên đâu hết, lòng nghi có chuyện chẳng lành 
nên quay lại tìm. Quả nhiên thấy Tôn gia Mục- 
kiển-liên máu me dám dia nằm ngất tại đó. Tôn gia 
liên dùng у quấn quanh người Tôn giả Mục-kiển- 
liên và diu về tinh xá. Khi về đến tinh xá Tôn giả 
còn nói được vài ba câu. Các vị Ty-kheo xúm đến 
vấn an và săn sóc. Có vị hỏi, chao ôi ! Tôn giả thân 
thông quảng đại, phép lạ hơn người, cớ sao khi bị 
vây mà không thoát đi. Tôn gia nói: “Nghiệp lực 
đáo thời thân chi nhất tự thượng bất năng ức 
huống thác thông tai”. Nghĩa là: khi nghiệp lực đã 
đến một chứ thân nhớ cũng không kịp huống chỉ 
là thông, làm sao mà phát thông được. 


Nghiệp lực đến trở tay không kịp. 


Đức Phật trước cảnh đó, cho người trà tỳ 


nhục thân Tôn giả Mục-kiển-liên. Cũng từ đó Thế 
Tôn tuyên bố ba tháng sau Ngài sẽ Niết-bàn. 


Nghe câu tuyên bố đó, Tôn giá Xá-lợi-phất 
lấy làm băn khoăn bùi ngùi, cho nên Tôn giả xin 
phép đức Thế Tôn trở về nhà thăm mẹ đã gần 100 
tuổi và xin nhập Niết-bàn tại quê nhà. Đức Thế 
Tôn im lặng. Ngài sai chúng Ty-kheo đưa tiễn Tôn 
giả ra đi, một số nối gót Tôn giả về quê để vĩnh biệt 
Tôn giá, một số trở về tỉnh xá để hầu hạ Thế Tôn 
và tiếp tục tu học. Khi Tôn giả về quê thăm mẹ, 
thuyết pháp cho bà nghe, bà chứng pháp nhãn 
thanh tịnh. Và Tôn giả cũng không nő nhìn canh 
Thế Tôn diệt độ trước mình nên sau khi độ cho mẹ 
xong, Tôn giả nhập Niết-bàn. 


24. Kiết tập kinh và luật 


Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới 
bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng và Luật 
tạng. Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong 
sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả 
Uu-ba-li tám mươi lån ngôi tụng thì mới xong bộ 
Luật của Phật dạy. 


Nội dưng của kiết tập có nghĩa như thế nào ? 
Kiết tập: Phạn tự là Samgati, Tàu dịch là 
Chúng đẳng tụng, nghĩa là са chúng cùng nhau 


57 


tụng lại lời đức Phật dạy. Tụng bàng cách nào ? 
Tôn gia Uu-ba-li hay Tôn gia A-nan-đà ngồi giữa 
chúng đọc ro từng câu như: ngày hôm đó, tại chỗ 
đó, tôi có nghe đức Phật dạy như thế này thế пау... 
nếu đại chúng có vị nào nghe Ngài dạy khác xin 
. phát biểu, nếu không ai phát biểu mà im lặng thì 
cho qua. Tiếp tục tụng đoạn khác cũng y như trên 
cho đến hết, nên gọi là chúng đẳng tụng. Cuộc kiết 
tập dầu tiên chưa có văn tự gì hết. Kiết tập bằng 
miệng đọc lên rồi ai nấy đều ghi nhớ trong ký ức 
mà thôi. Ký ức của các vị toàn là các bậc A-la-hán 
thì ghê gớm lắm. Nhớ như vậy cốt để mà tu tập 
chứ không có mục đích gì khác. 


25. Tôn gia ƯuU-ba-li tụng luật 


Như vậy, về Luật bộ đâu tiên là Bát thập 
tụng do Tôn gia Uu-ba-li tụng, rồi sau đó nó biến 
ra năm bộ nứa. 


1. Đàm-vô-đức bộ (Pháp tạng bộ) truyền luật 
Tứ phân, gồm 60 cuốn, 


2. Tát-bà-đa-bộ (Hữu bộ) truyền luật Thập 
tụng, có 60 cuốn. 


З. Di-sa-tác bộ truyền luật Ngũ phân, có 30 
cuốn, thuộc (Hóa địa bộ.) 


B8 


4. Ca-diếp-di bộ truyền Giải thoát giới, gồm 
50 cuốn, thuộc Căn ban nhất thiết hứu bộ. 


5. Ma-ha Tăng-ky bộ truyền luật Tăng ky, có 
40 cuốn, thuộc Đại chúng bộ và Độc tứ bộ. 


Trong thời Phật, Ngài không phân ra năm bộ 
luật như trên, nhưng trong quá trình hành hóa, 
tùy chỗ phạm lỗi mà chế ra giới để cho hàng đệ tử 
biết và lần sau đừng có phạm nứa. Đó là khởi 
nguyên của Luật. Sau khi đức Phật điệt độ, cuộc 
kiết tập lần thứ nhất chỉ tụng thuân nhất la tám 
mươi lần ngồi tụng mà thôi. Từ đó về sau, qua sự 
truyền trì của Tôn già Đại Ca-diếp, А-пап, Mat- 
điển-địa, Thương-na-hòa-tu, Ưu-ba-cúc-đa (Maha 
Kàsyapa, Ananda, Madhyảntika, Ѕапа Vasa, 
Upagupta) đêu thuần nhất vị, chưa phân dị kiến về 
giới luật. Đến Tôn giá Ưu-ba-úc-đa là vị thứ năm, 
nhằm khoang thời gian sau Phật diệt độ 110 пат, 
lúc đó A-dục vương ra đời. A-dục vương là vị vua lúc 
đầu cai trị rất tàn ác nên dân chúng рап cho cái tên 
là hắc A-dục vương (A-dục vương đại ác). Nhưng về 
sau cai ас tùng thiện, qui y Tam Bào và trø thanh 
một Phật tử thuần thành, hộ trì Phật pháp một 
cách бас lực nhất, gọi lè Pháp A-dục vương. 


26. Nguyên nhân phân hóa luật 
Giáo pháp đức Phật do vậy cung bị điêu linh, 


59 


các vị Ty-kheo mỗi đoan du hóa một phương, 
không kết tụ với nhau được, do đó mà tù nơi một 
bộ Bát thập tụng luật lại chia ra năm nơi nàm 
nhóm. Năm nhóm này ghi nhớ và đọc tụng theo 
năm cách riêng và việc hành trì cũng khác, nên 
tạo ra năm bộ luật khác nhau. Năm bộ luật đó là 
do năm đệ tử của Tôn giá Uu-ba-cúc-đa nắm рїї và 
truyền tụng. Năm bộ luật đó là: 


1. Đàm-vô-đức bộ truyền trì luật Tứ Phần. 

2. Tát-bà-đa bộ truyền tri luật Thập Tụng. 

3. Di-sa-tắc bộ'truyền tri luật Ngu Phần. 

4. Ca-diếp-di bộ truyền trì luật Giải Thoát. 

5. Ba-ta-phú-la bộ truyền trì luật Ma-ha 

Tăng Ky. 

Năm nhóm trên đêu truyền trì Luật tạng 

riêng mà phát sinh thành ra năm bộ như trên. 


Năm bộ luật vừa nêu về phần chính thì 
giống nhau, chi có sai khác về Ba-dật-đề và Chúng 
học pháp. 


27. Năm bộ luận giải thích luật 


Ngoài nhung bộ luật chính ở trên, sau này có 
những bộ gọi là bộ luận về luật. Năm bộ luận đó 
là gì ? 


1. Tỳ-ni-mẫu luận, 8 quyển (thất truyền). 


2. Ma-đác-lạc-già luận, gọi đủ là Tát-bà-đa-bộ 
Ty-ni Ma-đắc-lặc-già, 10 quyển do Lưu tống Tăng- 
già-bạt-ma dịch. 

Hai bộ luận trên dựa vào Tát-bà-đa bộ tức 
Сап bổn nhất thiết hữu bộ mà giải thích những 
điêu trong bộ luật đó mà tạo ra luận này. 

3. Thiện kiến luận, hay còn gọi là Thiện kiến 
luật Tỳ-bà-sa, 18 quyển do Tiêu-tê Tăng-già-bạt- 
ma dịch. Cốt giải thích Tứ phần luật. 

4. Tát-bà-đa luận hay còn gọi là Tát-bà-đa 
Tỳ-ni-ty-bà-sa, chín quyển, mất tên người dịch, cốt 
giải thích luật Thập tụng. 

5. Minh liễu luận, hay còn gọi là Luật nhị 
thập nhị minh liễu luận, một quyển do Trắn-chân- 
đế dịch, cốt giải thích giới luật thuộc Chính 
lượng bộ. 

Hai bộ này đều thuộc Chính lượng bộ, tức 
một trong hai mươi bộ phái tiểu thừa Phật giáo. 


Nội dung của luận tạng. 


Khi nói luật tạng là nói chung cả năm bộ luật 
và năm bộ luận đó gọi là luật tạng. 


Sự hành trì về Luật tại Ấn Độ chắc củng có 
sự sai khác chút dinh. Khi thì các Tổ dùng bộ này, 
khi thi dùng bộ khác, nên đôi lúc tưởng chừng 


61 


trong nội dung cua по có sai khác. Nhưng tủy theo 
địa phương va hoan canh, các Tổ có thể du dị phần 
học pháp, vi vậy, khi truyền qua Trung Hoa, Tổ 
Đạo Tuyên mới lấy một bộ làm căn bản cho việc 
truyền Luật, nên Tố da dùng bộ Tứ phần luật, phát 
triển thành Luật tông mà Tổ là vị khai sáng. Tử 
đó Tứ phán luật được diễn giảng, giai thích và 
truyền bá rất mạnh. 


Việt Nam chúng ta tù trước tới nay cung áp 
dụng Tứ phần luật để hành trì. 


28. Nội dung Tứ phần luật 


Tứ phần luật, 60 cuốn do Diêu Tân Phật-đã- 
da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch, chia bốn phán. 


1. Phân một, рӧт hai mươi mốt cuốn: nội 
dung chuyên nói 250 giới của Ty-kheo. 


2. Phần hai, gôm mười sáu cuốn: chín cuốn 
đầu nói 348 giới điều của Ту-кһео-пі. Bảy cuốn sau 
quy định việc thọ giới, thuyết giới, an cư, tự tứ... 


3. Phần ba, có тибі hai cuốn: gồm các 
chương quy định việc Tự tứ tiếp theo, Bì-cách, y, 
Dược, Casina y, việc xảy ra ở Câu-diệm-di, ở 
Chiêm-ba, Kiết-ma-ha-trách, về người, về tội phú 


62 


tàng, giá, phá tăng, diệt tránh, về pháp Ty-ni và 
về Pháp. 

4. Phần bốn, gồm mười một cuốn: là các 
chương nói về phòng xá, tạp, ngủ bách kiết tập, 
thêt bách kiết tập, điều bộ Ty-ni, Ty-ni tăng nhất. 
Tóm lại, Tứ phần luật gồm có hai phần chính: 

a. Phân thứ nhất nói về giới bón của Ty-kheo 
và Ty-kheo-ni. 

Giới bản của Ty-kheo có 250 giới, Tỷ-kheo-ni 
có 348 giới. Theo Nam truyền Luật tạng Ty-kheo 
có 227 điều, Ty-kheo-ni có 311 điều. Các giới điều 
tuy có khác, nhưng chỉ khác phần chi tiết, còn 
phần nội dung chính vẫn giống nhau. 

b. Phần thứ hai nói về hai mươi кіёп độ (hai 
mươi chương). 


1. Chương Thọ giới : Thuyết minh về việc thọ 
giới. 

2. Chương Thuyết giới: Thuyết minh về nghỉ 
thức thuyết giới. 

3. Chương An cư: Thuyết minh về ý nghĩa và 
sự việc an cư. 

4. Chương Tự tứ: Nói về ý nghĩa tác pháp tự 
tứ. 


63 


5. Chương Ві-сёсһ: Khai cho các Tỷ-kheo gặp 
hoàn canh đặc biệt được dùng các loại da thuộc. 

6. chương nói về Y: Thuyết minh cách may y 
và sử dụng nó. 

7. Chương nói về được liệu: Thuyết minh về 
cách dùng thuốc để chúa binh. 


8. Chương nói về Y Casina: Nói về cách thọ 
y và ха y Casina (công đức y). 

9. Chương nói về việc xay ra ở Câu-diệm-di 
(Kosambi): Nói về việc các Ty-kheo tranh cãi nhau, 
và ba loại cử tội: 1. Bất kiến cử là cử cái tội có lỗi 
mà nói không thấy, không nhận tội. 2. Bất sám cử 
là cử cái tội đã nhận tội mà không chịu sám hối. 3. 
Ác kiến bất xả cử là cử cái tội có ác kiến mà không 
chịu bỏ. 

10. Chương nói về việc хау ra ở Chiêm-ba, 
nói về các loại Kiết-ma như pháp và phi pháp. 

11. Chương nói về Ha-trách: Nói việc chế 
định bay thứ Ha-trách, tức 35 việc mà một Tý- 
kheo đã phạm tội thì không được làm. 


12. Chương nói vë Người: Thuyết minh phạm 
tội Tăng tàn, lục dạ biệt trú, phép bản nhật trị và 
cách sám trý nghiệp qua, sám diệt phi pháp. 

13. Chương Phú tàng: Nói các thứ tướng của 
tội phú tàng và cách diệt trừ tội. 


64 


14. Chương nói về Giá: Nói vë cách ngăn ngửa 
và cử tội người khác, khi cứ phải đủ năm pháp là: Tri 
thời, chân thật, lợi ích, nhu nhuyến, từ tâm. 

15. Chương phá Tăng: Nói việc tội phá Tăng. 


16. Chương diệt tránh: Nói vë Thất diệt 
tránh (bay phép diệt sự tranh cãi). 

17. Chương nói về Ni: Nói việc Ni chúng thọ 
giới, thuyết giới. | 

18. Chương nói về Pháp: Nói các oai nghỉ, 
pháp thức đi lại... của Ty-kheo. 

19. Chương nói về Phòng: Nói việc sửa sang 
tu bổ phòng xá. 

20. Chương tạp: Thuyết minh xen lẫn hết 
{Һау các chương, và cách trì giới. 

Đạo Tuyên Luật sư trong “San bổ tùy cơ yết 
ma” tóm tắt hai mươi chương thành mười điều. 


1. Chương tập pháp: Nói tổng quát về sự 
duyên thành không thành của các pháp 
Kiết-ma, 

2. Chương kết và giai giới. 

3. Chương nói pháp thọ các giới. 

4. Chương nói áo, thuốc, thọ trì, thuyết tịnh. 

5, Chương nói các pháp thuyết giới. 

6. Chương nói về chúng an cư. 


7. Chương nói pháp tự tứ. 

8. Chương nói về chia áo (cua Tăng đã chết) 

9. Chương nói sám hối các tội. 

10. Chương nói việc cốt yếu của vị trú tri 
Phật pháp. 


29. Chỉ trì, tác trì 


Giới luật thì nhiều, nhưng không ngoài hai 
môn, chí trì và tác trì. 

a. Chi trì là đình chỉ, dinh chi không làm các 
điều ác. Tức qui định về điều giới, đó là giới, thuộc 
chỉ trì. 

b. Tác tri là tu thiện, tức làm các điều thiện. 
Tức qui định về các pháp Kiết-ma, đó là luật, thuộc 
Тас tri. 

Ví dụ thực hành giới bón là chỉ trì, giữ gìn 
hai mươi kiển độ là tác trì. 


30. Chuyện xay ra ở Câu-diệm-di (Kosambiya) 

Đó là chuyện cãi lộn nhau giữa hai thầy Ty- 
kheo. Kinh dạy rằng: Có hai thây Tỳ-kheo thượng 
tọa Pháp sư và Luật sư. Thượng tọa Ty-kheo Pháp 
sư thi giỏi vë Pháp như Tứ đế, Thập nhị nhân 
duyên, Bát chánh đạo... nhưng lại ít chuyên về 
Luật. Trai lại Thượng tọa Luật sư thì thông thạo 


66 


am hiểu về Luật, rành mạch về Luật, như kiết giới, 
an cư, tự tứ thì rất rành, nhưng khi hỏi về Kinh thì 
cũng ít thông tuệ cho lầm. Cho nên mỗi Thượng tọa 
đầu có sự thiên trọng khác nhau. Lë tất nhiên, 
Thượng tọa Luật sư chuyên giữ luật, nhất cử nhất 
động đều hành trì đúng luật. Trái lại, Thượng tọa 
Pháp sư cũng giữ luật nhưng không bằng vị Luật 
sư, mà chỉ chú trọng về Pháp là chính. 


Kinh dạy rằng: Hôm đó, Thượng tọa Pháp sư 
vào nhà tắm, xong việc quên đổ nước thừa trong 
chậu, vị Luật sư vào sau thấy vậy mới hỏi vị Pháp 
sư kia, tại sao tắm xong thây để nước thừa trong 
chậu, như vậy là phạm tội Đột-kiết-la. Thượng tọa 
Pháp sư nói: Thưa Tôn giả tôi vô ý quá, tôi rất ân 
hận và xin sám hối. Câu chuyện tưởng vậy là yên. 
Ai ngờ Thượng tọa Luật sư kia đem chuyện ấy nói 
với đệ tử của mình, đệ tử lại nói với đám đệ tử 
khác, cứ thế mà đồn Ат lên thành lớn, làm náo 
động cả tỉnh xá. Đệ tử của Thượng tọa Pháp sư 
nghe tiếng dôn như vậy chột tai quá, liên đi mách 
lại cho thầy mình hay. Vị Pháp sư nói với đệ tú là, 
thầy đã xin lỗi vị Thượng tọa ấy rồi tại sao lại хау 
ra chuyện ổn ào như thế này. Tự ái nổi lên, hai bën 
khẩu chiến bằng binh khí miệng lưỡi qua lại rất 
dứ. Bổn đạo cũng chia hai nhóm cứ thế làm náo 
động cả tỉnh xá. 


67 


31. Đức Phật ở ẩn trong rừng. 


Phật từ nơi xa về thấy chuyện xay ra, liền 
hỏi nguyên do. Hai bên cứ bảo thủ, Phật dạy không 
nghe. Họ thưa với Ngài, xin Thế Tôn, Ngài biết 
việc của Ngài, chúng con biết việc của chúng con. 
Can ngăn mãi không được, nên Phật đành ôm bình 
bát một mình vào núi ở án để an tỉnh. Trong khi 
đó có một con voi già, nó cũng bị mấy con voi trẻ 
quậy quá ở không yên nên đi tìm chỗ núp. Đi vào 
đó gặp Phật. Hai bên gặp nhau, thấy bên nào cũng 
có hoàn cảnh y như nhau, nên củng ở chung một 
chỗ. Cũng tại đó, có một con khi già cũng bị bọn 
khi trẻ ruồng bỏ, nên cũng đi tìm chỗ án thân, đến 
đỏ gặp Phật. Như vậy củng ở với Phật có con voi 
già và khi già cùng hâu Phật. Mỗi sáng Voi đi lấy 
nước về dâng Phật, Khi đi lấy trái cây, mật ong về 
cúng Phật. Cho nên hiện nay, trong tranh truyện 
Phật giáo có hình ánh voi và khi dâng đổ cúng 
Phật là để ghi lại chuyện đó. Trong thời gian Phật 
đi vắng, hàng cư sĩ đến hầu Phật, không thấy Ngài, 
bèn hỏi Ngài đi đâu vâng. Chúng Tỳ-kheo nói qua 
loa nên hàng cư sĩ tẩy chay và cấm vận lương 
thực... Cuối cùng bí quá họ mới nói thật và họ cũng 
rất ân hận. Tóm lại, sau khi đã biết lỗi, tất cả cùng 
nhau hòa thuận và đi thinh Phật về. Dó là chuyện 
хау ra ở Kosambi. 


68 


32. Phật dạy pháp lục hòa ở Kosambiya. 


Tại Kosambiya, tinh ха Ghosita, các Ту-кһео 
ở đó đang sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh 
nhau, da thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. 
Các Ty-kheo ở đó không tự thông cam nhau, không 
chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, 
không chấp nhận hòa giải nhau nên da bị đức Phật 
gọi đến la rầy. (Trung Bộ Kinh của HT. Thích 
Minh Châu dịch, tập 1 trang 487). Và dạy cho sáu 
pháp đưa đến an lạc. 


1. Phải an trú từ thân hành cả trước mặt lẫn 
sau lưng. 

2. Phải an trú từ khẩu hành. 

3. Phải an trú từ ý hành. 

4. Tài vật nhận được đúng Pháp, cho đến 
thâu nhận tù trong bình bát phải san së cho các'vị 
đồng Phạm hạnh. 

5. Đối với các giới luật không có vi phạm, 
không tỳ vết, không vấn đục, không uế tạp, giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
trước, đưa đến Thiển định. Ty-kheo sống thành 
tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng Phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng và phải đưa đến 
nhất trí với nhau. 


69 


6. Đối với các tri kiến thuộc về bậc Thanh, có 
kha năng hướng thượng, khiến người thực hành 
chơn chánh diệt tận khổ đau, phải sống thành tựu 
tri kiến như vậy cùng các vị đồng Phạm hạnh cả 
trước mặt lån sau lưng. 


Thực hành sáu pháp cần ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, së đưa đến hòa 
đồng, đưa đến hòa thuận trong hòa hợp nhất trí. 


Như trong luật, ta thấy Phật điểu khiển 
chúng cũng như một cô giáo điểu khiến lớp mẫu 
giáo. Nó ngộ nghĩnh lám. Thí như, có một thầy 
Ty-kheo đi vệ sinh thở to quá, Phật cũng chế ra oai 
nghỉ (giới). Có một thåy khách Tăng đi đến một 
phòng chư tăng, không ро cua báo cho chủ biết, xô 
cửa vào phòng, bất dó có một con rắn nằm trên 
trần nhà, nghe tiếng xô mạnh quá, nó rớt xuống 
nơi vai thầy, thầy hoảng quá la hét to quá làm động 
những người xung quanh. Xung quanh đến hoi gì 
mà hét to quá vậy, vị Ty-kheo nói con rắn rớt trên 
vai tôi. Hỏi thầy ở phòng nầy sao không biết con 
rán nằm trên trần ? Thầy nói tôi ở phòng khác và 
mới tới đây. Câu chuyện bạch lên Phật. Phật đạy 
trước khi vô phòng người khác phải xin phép. Lại 
có trường hợp, một Ty-kheo đi khất thực, tưởng 
chỗ nào cũng vào được hết. Khi thầy chăm chăm 
bước đến phòng một nữ поп đang lõa thể nằm thây 


70 


hoảng quá, quay lưng đâm đâu chạy, bất ngờ gặp 
ông chồng từ ngoài ngō đi vào. Ông chan lại hỏi và 
kéo thầy vào nhà. Vào nhà thấy vợ đang пат trần 
truồng, ông sinh nghi là chắc có chuyện phi pháp 
nên đập thây một trận nhừ tử. Các vị thiểu dục tri 
túc nghe chuyện ấy lấy làm bực minh về thưa với 
Phật. Phật chế giới, rằng đi khất thực phai nhìn 
xem hướng chợ là hướng ra sao, hướng nhà cửa là 
hướng ra sao, hướng phòng ở là hướng thế nào, 
chứ không phải chỗ nào cũng bước tới khất thực 
được hết, và phải đi tù hai thầy trở lên. 


33. Phật cấm dùng thần thông để thu bát 


Chương nói vë Tạp sự: Sám bát như thế nào, 
loại bát gì được sắm, loại рї không được sắm. Bát 
gì được dùng bát gì không được dùng. Nên sắm dao 
như thế nào để cắt dó hàng ngày. Về chuyện bát 
này, Phật có quở một vị Tỷ-kheo hiện thân thông 
để lấy bát. Chuyện kể rằng: Có một vị ngoại đạo 
treo cái bát trên сао, ra điều kiện, nếu ai hiện thân 
thông lấy được thi båt ấy thuộc về minh. Có một 
vị Ty-kheo dùng thần thông lấy bát về và bị Phật 
quở. Từ đó Ngài kiết giới cấm hiện thần thông để 
làm chuyện đó. Lại cũng chuyện khất thực. Một 
búa nọ, một vị Ty-kheo đi vào nhà cư sĩ đế khất 
thực gặp nữ nhơn. Nứ nhơn thấy vị này tướng mạo 


71 


oai nghi và đẹp trai nữa nên cô ta dùng thú đoạn 
chiếm đoạt vị này. Cô nói là phải làm như cô báo, 
nếu không cô se lấy móng tay tự дидо cho rách mặt 
rồi vu cho thầy có ý xâm phạm thân thể cô. Vị này 
khiếp quá và vùng bỏ chạy. Chạy ra đường gặp 
chóng cô trở về hỏi sao thầy chạy dú vậy, sanh 
nghi liên mời thấy trở lại nhà. Vào nhà thấy vợ 
mặt máu me chay rướm ra và nói thầy ấy vào nhà 
và đòi làm chuyện phi pháp, em không chịu nên bị 
thây quào rách mặt. Nhìn lại thấy vị thầy có móng 
tay rất dài nên cũng sinh nghỉ, và cũng bị chóng 
cô ta cho một trận đòn nhớ đời. Nghe chuyện như 
vậy, các Tý-kheo vë bạch Phật, Phật chế giới 
không được đế móng tay dài... Chương nói về điều 
bộ là thuyết minh vë các tội Thâu-Ìan-giá, Đột- 
kiết-la... 


Tôi nói đại khai như uậy để các ћу, cô biết 
rằng, khi đc Phật diệt độ rồi, kiết tập Тат tạng 
mới có một bộ Luật đó la Bat thập tụng luệt. 
Nhưng sau này vi hoàn canh biến thiên, đệ tz của 
Phật tz Bat thập tụng Luật đó mới xê dịch thêm 
bót, та tạo ra năm bộ Luật như hiện có. Nội dung 
năm bộ Luật khác nhau la khác nhau vê chỉ tết, 
chứ các phán chính déu giống nhau. 


Riêng Tứ phán luật nội dung có bốn phán. 


72 


Nhưng bốn phần đó tóm tắt cung chia ra hai phần 
mà thôi. Đó là phần giới chính của Ty-kheo và 
Ty-kheo-ni thọ và tri tụng, phân thứ hai là nói về 
hai mươi kiên độ, như đã nói ở trước. 


34. Phân tích giới bổn 


Vi sao gọi là giới bổn ? Đây là những giới bốn 
gốc, chính yếu của Luật tạng. Giới bổn của Tăng 
có 250, của Ni có 350 giới. Ngoài giới bổn chính 
còn có phân Kiển-độ dịch âm chứ Khandha, có 
nghĩa là nhóm, thiên, chương. 


Phân tích giới bổn gồm có tám mục, 250 giới 
chia năm thiên và Бау tụ. 


Nam thiên: 


1. Ba-la-di có 4 giới. 

2. Tăng tàn có 13 giới. 

3. Ba-dật-để gồm 30 ха doa, 90 đơn doa. 

4. Рё-ха-пі có 4 giới. k 

5. Đột-kiết-la gồm 100 chúng học, 7 diệt 
tránh. 


Bảy tụ: 

1. Ba-la-di, 

2. Tăng-tàn. 

3. Thâu-lan-giá. 
4. Ba-dật-đề. 


73 


5. Đề-xá-ni. 

6. Ac-tác. | Đạt-kiếtla 

7. Ac-thuyết. 

Năm thiên là nương ở chỗ tội nặng nhẹ của 
tội qua. 

Bay tụ là những loại tụ căn cứ ở tội tính và 
nguyên nhân của nó. 

Thâu-lan-giá là phương tiện tội (tức nhân 
tội) của Ba-la-di và Tăng-tàn. 

Ас-їас là tội nhẹ thuộc về thân. 

Ac-thuyết là tội nhẹ thuộc về khấu. 

Đó là chia theo Tiểu thửa giới. Riêng Phạm 
Vòng giới chia hai thiên và ba tụ. 


йе ей 10 giới trọng 
Hai th 
CIPHER | 48 giới khinh 
.. nhiếp luật nghi 
(giới lìa ác) 
ваш 4°" nhiếp thiện pháp giới 


(giới hành thiện) 
.. nhiếp chúng sanh giới 
(giới hóa tha) 
35. Giai thích bốn Ba-la-di 
Bốn Ba-la-di: Ba-la-di, Phan tự là Pàràjika, 


74 


Tàu dịch là khí — bỏ vứt ra ngoài Tăng chúng. Tội 
Ba-la-di có bốn, là bốn tội phạm vào thì bị bo đi, 
vứt đi. Mắc bốn tội này coi như bỏ ra ngoài Tăng 
chúng, vì vậy gọi là khí (vứt bỏ). Phạm tội này gọi 
là bất cọng trụ, tức không được phép tham dự tất 
ca công việc của Tăng. Luận Du-dà-sư-địa cho rằng 
khi phạm bốn tội này gọi là Tha thắng - tức khi 
phạm tội nây thì bị Ma thắng. Vì sao ? vì người tu 
sĩ ví như một chiến sĩ chiến đấu với bốn thứ ma: 
Ma phiên não, ma ngũ ấm, tử ma, thiên ma. Họ 
đánh bằng khí giới рі ? Họ chiến đấu bằng cách 
hành trì giới luật. Khi người tu sĩ không trì giới, 
không giứ giới thì thua bốn thứ ma đó, như vậy là 
Ma tháng. Do đó phạm bốn Ba-la-di cũng gọi là 
phạm Tha thắng. Tha là kẻ khác, tháng là hơn. 
Phạm tội để ke khác hơn gọi là Tha tháng. Nếu 
phạm tội này thi Ma hơn. Còn phạm tội dưới tội 
đây thi còn dàn co, chưa phân thắng bại. 


36. Giải thích mười ba Tăng tàn 


Mười ba Tăng tàn: Phan tự là: Samghà- 
vasena. Phiên âm là Tăng-già-bà-thi-sa. Tàu dịch 
Tăng tàn. Tăng tàn có hai nghĩa: 


a. Nghĩa thứ nhất: Giới luật là tính mạng của 
Tăng. Khi phạm Ba-la-di coi như chết hẳn. Còn 


75 


nếu phạm Tăng tan thi như một người chết mà 
chưa chết hẳn, mới hấp hối thôi, nếu cấp cứu kịp 
thời, gặp thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được. 


b. Nghĩa thứ hai: Phạm giới này nếu đủ hai 
mươi Ту-кһео hợp lại Kiết-ma đúng pháp, cho họ 
sám hối thì có thế tiêu diệt được tội này, nên gọi 
là Tăng tàn. Trong Căn bản nhất thiết hữu bộ gọi 
là Chúng giáo. Chúng là chúng Tăng, giáo là giáo 
dục. Chúng giáo có nghĩa phải có hai mươi vị Tăng 
giáo dục cho, cho sám hối thì mới hết tội. 


37. Giải thích hai Bất định 


Hai bất định: Vì sao gọi là Bất định ? Vì 
không dứt khoát tội đó là Ba-la-di hay Tăng tàn 
hay Ba-dật-đề. Nó có thể thành tội Ba-la-di hay tội 
Tăng tàn hoặc Ba-dật-để theo lời trú tín Ưu-bà-di, 
là vị nữ cư sĩ có lòng tin thanh tịnh kiên cố, không 
nhất định nên gọi là Bất định. Hai tội này chi liên 
hệ giới bất dâm, chứ không liên hệ các giới khác. 


38. Giai thích ba mươi Xa doa. 

Ba mươi tội Ха doa: Phan tự là Nissagiya- 
pàcittiya. Ni-tát-ky Ba-dạt-đê là phiên âm. Tàu 
dịch là Xã đọa. 


76 


Tội xả và tội doa. Loại tội nay là chỉ các Ty- 
kheo, dó dùng đó khi phạm vào mà trái phép thi 
phải doa. Muốn sám hối tội đó thi phai ở giữa 
chúng hoặc đối một người mà ха đồ vật lấy dùng 
trai phép trước rồi sám tội sau. 


Nói cách khác, khi để cập đến tội xa doa là 
các vật sở hữu của Ty-kheo, như y, bát, tọa cụ... lại 
không làm thủ tục tác pháp thì phải làm phép ха 
vật, ха tội, chùa bỏ tâm lý chứa chấp, tàng trú tài 
vật để khỏi đọa lạc, nó gồm ba mươi giới. Ai phạm 
nên đưa các phẩm vật ấy ra giữa Tăng, từ bốn vị 
trở lên để ха và đối trước một vị Tỷ-kheo để nói tội 
và xin sám hối. 


39. Giải thích chín mươi Ba-dật-đê 


Ba-dật-đê (Pàcittiya). Tàu dịch là đơn doa. 
Nó liên quan đến các tội tiểu vọng ngữ, cổ ý sát hại 
côn trùng, cùng với nữ nhon đi chung đường v.v... 
gồm có chín mươi đơn доа là tội không dính dáng 
gì đến vật dụng hết. Phạm thì bị đọa thôi, không 
cần ха, nên gọi là đơn doa. 


40. Giai thích bốn Hối quá pháp 


Bốn hối quá pháp. Ba-la-đề Đầ-xá-ni 
(Pàtidesanniya), Tàu dịch là Hướng bi hối. Phạm 


77 


tội пау chỉ hướng tới một Ty-kheo khác, nói го lỗi 
lâm đã phạm và xin sám hối. Tóm lại là tội nhỏ, có 
thể hối cải, người phạm có thế nói tội với một 
Tỷ-kheo khác mà xin sám hối. 


41. Giải thích một trăm học pháp 


Một trăm học pháp. Phiên âm Phạn tự là 
Thức-xoa-ca-la-ni (Sikkhà Кагапіуа). Tàu dịch là 
Chúng học. Chúng học pháp là những pháp cân 
nên học. Như các sinh hoạt hằng ngày, các oai 
nghi nhỏ nhặt.... Pháp này chủ yếu là tự trách lấy 
mình. Đây là tội nhỏ nhật, tội khó giữ nhưng hết 
sức dễ phạm. Khi biết phạm thì tự trách lấy mình 
để ăn пап, tự hứa lần sau không tái phạm là đủ. 


42. Giai thích bảy Diệt tránh 


Bảy Diệt tránh pháp. Tiếng Phạn là Adhika- 
ramásama-thaàdharmàh. Tàu dịch là Diệt tránh 
pháp. Tức bảy phương pháp trị tội hay bảy cách 
thức để chấm dứt sự tranh cãi giữa chúng Tăng. 


Phạm 100 học pháp và 7 Diệt tránh kết vào 
tội Đột-kiết-la, chỉ tâm niệm sám hối, học tập, 
là du. 


Riêng vê Ty-kheo-ni, Phật ưu dai hơn. 


78 


1. Ba-la-di không phơi bốn та là tám. 

2. Tăng tàn không phối mười ba та là mười 
Бау. 

3. Ха doa bằng nhau. 

4. Đơn doa không phải chín mươi та là 178. 

5. Hối quá không phai bốn mà là tám. 

6. Một trăm học phúp giống nhau. 


Cộng tất cả là 348 giới. Chưa hết, Ngài còn 
trao thọ mạng Phật pháp cho Ni nữa. Đặc biệt là 
Ni có Tám kinh pháp, nhưng Tăng thì có nhị bất 
định, còn Ni thì không. Như vậy Ni hơn tám, Tăng 
hơn hai. Ni thì có ngũ thiên lục tụ. 


43. Tánh giới và già giới 


Vi sao gọi là tánh giới và vì sao gọi là già 
giới ? Chữ này trong kinh Niết-bàn có cắt nghĩa 
khá rõ. Những việc đó tự tánh nó là tội. Thí đụ, 
nói láo là tội nặng. Luân lý thế gian còn không 
chấp nhận việc nói dối, dâu rằng trong thiên hạ 
không ai là không có nói láo. Khi dạy luân lý, 
người ta khuyên không nên nói láo. Vì sao ? Vi nói 
láo là có tội, tự tánh nó là vậy. Có luân lý nước nào 
dạy nên ăn trộm đâu, mặc dầu trong xã hội đó ăn 
trộm tràn lan, vì ăn trộm nó thuộc về tánh tội. Cái 
mà bản tính nó là tội thì dâu tu hay không tu, xuất 


79 


gia hay tại gia, người người đều cho là có tội. Cho 
nên gọi là tánh tội. Tuy nhiên khác với thiên hạ là, 
một người tu sĩ khi đa phát nguyện trước Phật xin 
giữ giới đó, nếu vị đó phạm thì có tội phạm giới, 
còn đối với người không phát nguyện thi gọi là 
phạm tội chứ không phạm giới. Còn nếu họ ăn cáp, 
nói láo bất quá là phạm luật pháp thế gian mà thôi. 
Giết người có ai chấp nhận không ? Thế gian hoặc 
xuất thế gian cúng đều cho đó là tội ác. Còn biện 
minh cách này hay cách khác thì đó cũng chẳng 
qua là một cách chạy bớt tội mà thôi. Cơ bản giết 
người là có tội, nên gọi là Tánh tội. 

Già tội có hai nghĩa: 

a. Ngăn sự cơ hiểm của thế gian. 

b. Ngăn sự phạm trọng giới. 

a. Thế nào là ngăn ngừa sự cơ hiểm của thế 
gian ? 


Thí dụ: Làm một tu sĩ mà ở trần đi qua ái lại 
ngoài đường chắc chắn bị thế gian chê cười, mặc 
dâu không ăn cắp, không ăm trộm, không nói láo. 
Cho nên đã làm tu sĩ thì phải ăn mặc nghiêm 
chỉnh, đi đứng ngay thẳng, ăn nói chúng chạc và 
dịu dàng để ngăn sự cơ hiểm của thế gian. 


b. Thế nào là ngăn chặn sự phạm trọng giới. 


80 


Ví dụ uống rượu không phải là phạm tánh 
tội, song khi có rượu vào dễ làm cho loạn trí, kích 
thích phạm các trọng tội. Vậy ngăn sự uống rượu 
là một cách ngăn sự phạm trọng tội. 


44. Các yếu tố kết thành tội. 


Mỗi loại tội muốn kết nó là tội phạm thi 
phải có các yếu tố tạo thành. Thí dụ tội sát sanh, 
phải có đủ 5 yếu tố mới thành tội: 

1. Dó là một vị Tăng hay Ni, giữ giới đủ, chưa 
xã giới. 

2. Đối tượng sát sanh là người, không phải 
phi nhân hay vật. 


3. Tưởng đúng đó là người. Còn khi tâm 
không bình thường, người mà tưởng là ma, quy thi 
không được. 

4. Có ý cố sát. 

5. Đã giết người đó mất mạng rồi. 


Đủ năm yếu tố mới kết thành tội Ba-Ja-di vẻ 
sát sanh. Giả sử trong đó đủ bốn yếu tố, còn một 
yếu tố không đúng, ví dụ người mà tưởng là phi 
nhân, thì chỉ mắc tội thượng phẩm độc đâu Thâu- 
lan-giá, chứ không kết vào tội Ba-la-di. 


81 


Tội đại vọng ngư: muốn kết tội này trước hết 
đó là Tỷ-kheo như pháp, còn Tỷ-kheo không như 
pháp thì không thành tội đại vọng ngư. Người 
không có pháp Ty-kheo thì dù họ có nói tôi bay lên 
trời hay chui xuống đất, có xưng gì đi chăng nửa 
thì cũng không mắc tội đại vọng ngữ. Nhưng nếu 
Tăng, Ni có thọ giới Tý-kheo, Ty-kheo-ni mà nói 
thì mắc tội đại vọng ngữ. Thứ hai, đối với đối 
tượng mình nói, họ phải hiểu, nếu không hiểu 
thì cũng không kết tội được. Ví dụ, mình nói với 
người khác, mình chứng A-la-hán rồi, nhưng họ 
không biết A-la-hán là gì thì cũng không kết tội 
minh đại vọng ngữ được. Các giới khác cũng 
phải đủ các yếu tố mới thành tội chứ không 
riêng hai giới này mà thôi. 

Trong các tội trên vừa nêu, tội Ba-la-di là bất 
khả cứu, nặng lắm rồi, như bịnh ung thư giai đoạn 
cuối cùng dang chở đợi tử thân. Còn tội Ba-dật-đả, 
Đề-xá-ni, Chúng học pháp, xem như binh đau đầu, 
số múi, không có gì phải nguy cấp cả. Chỉ có tội 
Tăng-tàn hơi dây dưa một chút, nó đang nằm giữa 
làn ranh sống và chết. Phạm tội này có tính chất 
phức tạp. Phạm Tăng tàn, trong mười ba giới thì 
có bảy giới là đơn độc phạm, còn sáu giới kia thì 
phải có Chúng Tăng tham dự. Ví dụ: tội Tăng tàn 


82 


thứ sáu, vô chú tự vị ky tác ốc. Nghĩa là không có 
vị thí chủ nào làm nhà cho mà tự mình làm lấy thì 
phải trình với Chúng Tăng để Tăng chỉ chỗ cho mà 
làm. Nếu không trinh mà làm quá lượng thi phạm 
Tăng tàn, vì có liên hệ người khác, chứ không đơn 
độc làm mà phạm liên. Trường hợp trên nếu không 
có Chúng Tăng mà ở đơn độc một mình thì không 
phạm. Nếu có Tăng chỉ chỗ mà mình làm quá 
lượng thì mới phạm. Trường hợp không có Tăng 
nào chỉ chỗ mà làm thi không phạm. Cho nên có 
liên hệ với người khác. Hoặc tội thứ bảy: Hữu chủ 
vị ky tác. Nghĩa là có thí chủ làm cho mình nhưng 
mình cũng phải nhờ Tăng chỉ chỗ vô nạn xứ, vô 
phòng xứ, nếu không nhờ Tăng chi chỗ vô nạn xứ, 
vô phòng xứ mà cứ tự y làm thi phạm Tăng tàn. Vì 
nó có liên hệ với người khác. Còn bốn tội Tăng tàn 
khác là tội thứ mười, mười một, mười hai, mười ba 
thì phải qua ba lån Tăng Kiết-ma can gián. Nếu 
làm mà chưa có can gián thì không phạm. Nếu mới 
can gián một lån, hai lần mà bỏ thi phạm Thâu- 
lan-giá, chứ chưa thành tội Tăng tàn thật sự. Đó 
cũng со liên hệ người khác. Nếu không ai can gián 
mà làm thi phạm tội Thâu-lan-giá thôi. Con khi 
phạm thì xử trị khác. Nếu như không che dấu mà 
tự phát lộ ra thi bị hanh lục dạ Ba-na-đóa. Nghĩa 
là sáu đêm làm một hạnh khiêm cung là hạ mình 


83 


xuống để phục vụ các vị thanh tịnh Tăng khác, tự 
mình hoan hy làm chuyện đó và làm như vậy để 
Chúng Tăng hoan hy, gọi là duyệt ý, ý hy. Nên gọi 
lục dạ Ba-na-đóa là lục dạ ý hy. Theo kiết-ma cũng 
gọi là hạ ý kiết-ma hay là chiết phục Kiết-ma chứ 
không phải là kiết-ma vĩnh tấn (mặc tần). Đó là 
trường hợp tự phát lộ chứ không che dấu, không 
phú tàng. Còn trường hợp phú tàng, phạm Tăng 
tàn mà che dấu, thì tùy theo số ngày phú tàn mà 
phạt biệt trú. Nếu che dấu tội Tăng tàn hai ngày 
thì phạt hai ngày biệt trú, ba ngày, bốn ngày... thì 
phạt ba và bốn ngày biệt trú... Tóm lại che bao 
nhiêu ngày phạt bấy nhiêu ngày. Trong khi biệt 
trú không được làm 35 việc là không được thọ giới 
cho người, không được làm y chỉ cho người... nếu 
biệt trú nýa chừng mà phạm lại thì bát biệt trú lại 
từ đâu, gọi là bốn nhật trị. 


Trường hợp phá hòa hợp Tăng. Khi со người 
phá hòa hợp Tăng thi các vị Ty-kheo си, hay các 
vị Ty-kheo khuyên can bỏ, nếu khuyên can không 
bỏ thì đưa ra giữa Chúng Tăng ba lần Kiết-ma, ba 
lần can, nếu mới tác bạch một cho đến hai lần mà 
bo thì phạm Thâu-lan-giá, đủ ba lần can mà không 
bỏ thì phạm Tăng tàn. Người bạn đẳng với người 
phá hòa hợp Tăng cung ba lần can gián như vậy 


84 


mà không bỏ mới phạm Tăng tàn. Người hành Ô- 
tha-gia hành ác hạnh, đã ba lần can gián mà không 
bỏ mới phạm Tăng tàn, hoặc ác tánh bất thọ nhon 
ngữ, khuyên mấy cúng không nghe, thì đưa ra giữa 
Chúng Tăng, ba lần Kiết-ma can gián mà không 
nghe mới phạm Tăng tàn. Như vậy bốn tội пау là 
có liên hệ với chúng mới phạm. 


Tóm lại, trong mười ba tội Tăng tàn, sáu tội 
có liên hệ với người khác mới thành tội. Còn nếu 
không liên hệ thi không thành tội. Thí dụ như 
phạm Tăng tàn mà không có ai can gián thì chỉ 
phạm Thâu-lan-giaá mà thôi. Phạm Thâu-|an-giá 
thì chỉ đối trước bốn người sám hối, ba người hay 
hai người tùy theo tội nặng nhẹ. Nó không dứt 
khoát như Tăng tàn phải đủ hai mươi Tăng thì 
sám hối mới được. Trường hợp tìm ra hai mươi Sư 
họp lại cũng khó, lẽ tất nhiên sư phải đàng hoàng, 
còn Sư bị Tăng tàn không sám cung không sao. 
Trong luật cũng có mặt sám hối khác không cần 
phải đủ hai mươi. 


45. Sáu trường hợp đặc biệt đối thủ sám tội 
Tăng tàn. 


Luật Căn bồn Tát-bà-da bộ Luật Nhiếp quyền 
bốn có nói rằng: Có sáu hạng người phạm tội 


85 


Chúng giáo (tội Tăng tàn) có thể đối với một Ty- 
kheo mà nói lên tội của minh thi được thanh tịnh. 
Điều này đặc biệt, lâu nay ít nghe. Sáu hạng người 
đó là ai ? 

1. Là người thông hiểu Kinh tạng. 

2. Là người thông hiểu Luật tạng. 

3. Là người thông hiểu Luận tạng. 


Nếu ba hạng người này rủi có phạm Tăng tàn 
thì có thê du di một chút, chứ họ thông hiếu Kinh, 
Luật, Luận đâu phái hạng tầm thường. Xét ra, họ 
cúng có sự tu hanh kiên trì, chí nguyện cũng cao 
ca như thế nào mới thông thạo Kinh, Luật, Luận 
như vậy chứ, cỏn nếu biếng nhác, ăn chơi thì 
thông hiểu Kinh. Luật, Luận sao được. Thành thử 
với hạng này không thể båt phải trước hai mươi Sư 
để xin sám hối (nên nhớ kết tội thì có thể bốn 
người mà xuất tội Tăng tàn thi phải đủ hai mươi). 
Họ chỉ cân đối trước một vị Sư thanh tịnh nói tội 
cua minh ra thi được thanh tịnh. 

4. Là hạng người có tánh biết hồ thẹn, biết 
tam quý, không phải ù lì, ương nganh, có tội mà 
dương dương tự đắc. 

Hạng người này có tội là xấu hổ lắm, nên khi 
phạm tội Tăng tàn cúng không buộc trước hai 
mươi Sư xuất tội mà có thể trước một vị Sư thanh 


86 


tịnh sám hối, nói lên tội của mình là thanh tịnh. 
Chúng ta biết hạng người biết xấu hố nếu khi họ 
biết lỗi của họ bị đem ra nói giữa chúng Tăng đông 
đảo như vậy, họ xấu hồ có thể tự tử, bỏ giới hạnh 
thôi tu ngay. 


5. Là hạng Thượng tọa trưởng lão (Trưởng 
lão trong chúng). б trong Chúng mà có một vị 
Trưởng lão lớn nhất thì tất nhiên vị này cũng đã 
dày công tu học như thế nào, mới được tôn xưng là 
Trưởng lão. Còn ăn rồi di chơi rong thì ai tôn lên 
Thượng tọa trưởng lão ! Như vậy nếu có lỡ phạm 
Tăng tàn thì có thể đối với một vị Tăng thanh tịnh 
sám hối thì hết tội. Chú còn một vị Thượng tọa 
trưởng lão trong Chúng đem ra.giữa Chúng, mà 
Chúng đều là hạ tọa là đệ tứ, mặc dâu không phạm 
Tăng tàn mà xin sám hối với hạ tọa, зат sao được ! 
Việc này trong Luật cũng có châm chước, có công 
có tội cũng phái cân nhắc, chứ làm ông Thượng tọa 
trưởng lão tu cúng bạc đâu, và phải có trình độ mới 
tới mức đó, 16 có phạm đem ra xử cũng khó, vả lại 
chúng Tăng còn nương nhờ nơi ông nhiều 
chuyện lắm. 


6. Là hạng người đại phước đức. Đức Phật có 
nói rằng: Со trường hợp lấy một nắm muối bỏ vô 
trong chén nước, chén nước mặn uống không được. 


87 


Trường hợp đó y như trường hợp người có ít việc 
thiện quá, bây giờ họ làm một việc ác thì hẳn cũng 
lây ác luôn, như nước mặn uống không được. 
Nhưng cũng có trường hợp lấy một nám muối bỏ 
trong một cái bể nước, biển nước hay hồ nước, 
nước đó vẫn uống được. Trường hợp người đại 
phước đức cúng y như thế, y như hồ nước đó. Bây 
giờ 16 có phạm Tăng tàn như bỏ một nám muối, nó 
cũng không làm cho hô nước đó uống không được, 
mà vẫn dùng được như thường. Đại để, nó có ý 
nghĩa như thế. 


46. Sáu trường hợp tâm niệm sám diệt tội 
Tăng tàn. : 


Lai có mót bón khác trong Hành Su Sao 
quyển ha, nói ý hơi khác một chút. Cũng nói có sáu 
hạng người phạm Tăng tàn có thể tâm niệm sám 
(Bên Căn bón tát-bà-đa bộ thì đối thú sám) của 
Đạo Tuyên Luật sư, Tổ sáng lập Luật tông viết. 


1. Hạng Thượng tọa phạm Tăng tàn. Khi thấy 
như thế các người khác sinh tâm kiêu mạn, tức họ 
cũng có lỗi, cũng mất nhờ, cho nên đức Phật nói 
nếu thượng tọa đó nhất tâm sinh niệm sám hối thì 
được thanh tịnh. | 


2. Hạng Thượng tọa mà са Tăng, tục thiện 


88 


hứu đa số đều biết tiếng tăm. Đối với hạng này nếu 
có phạm Tăng tàn cũng không xử như người khác, 
đem ra giữa chúng Tăng đủ hai mươi sư xuất tội, 
mà họ có thể tâm niệm sám thì được thanh tịnh. 

3. Hạng đa tàm quý. Là hạng người mà động 
tịnh gì là biết tàm quý, nếu đem ra giữa Chúng 
Tăng đông đủ hai mươi Sư xuất tội thì họ mắc cỡ 
có thể xả giới bỏ tu, hay có thể xấu hồ chết đi thôi 
vì họ nhạy cam. Nếu họ tâm niệm sám thì được 
thanh tịnh. 


4. Là hạng người binh quá nặng, річ không 
được, không đủ sức mà sám hấi... 

5. Là hạng người ở trú xứ một mình mà 
phạm Tăng tàng, không đủ hai mươi vị Tỷ-kheo 
thanh tịnh để cầu sám hối, mà đi qua xứ khác thì 
Бар giặc, bị giặc hại mà chết, tự nhiên mọi sự đều 
hết, nên họ có thể tâm niệm sám. 

6. Là ở trong Chúng Tăng của minh đang 0, 
không có ai thanh tịnh hết. Vị này biết lỗi, đi qua 
xứ khác tìm các vị Tăng thanh tịnh để xin sám hối, 
nhưng lỡ đi giữa đường bị giặc giết chết, sự việc 
cũng hết. 


Sáu hạng пау, đức Phật nói nhất tâm sinh 
niệm như pháp sám hối thì người đó được thanh 
tịnh, khi chết được sanh Thiên thượng. 


89 


47. Sám hối tội Ba-la-di và Tăng tàn 


Chúng của Phật có Chúng hai mươi người, có 
Chúng mười người, có Chúng bốn người, có Chúng 
ba người, có Chúng một người và tự tâm sám. 
Chúng mười người là Chúng khi thọ đại giới. 
Trong gigi cua Phật chế, thì tội Ba-la-di là tội nặng 
nhất. Muốn sám hối thì phải sám với hai mươi 
người Nhưng nói tội Ba-la-di mà sám hối với 
chúng hai mươi người được sao ? Vì Ba-la-di là tội 
bất khả sám. Nhưng khi nói sám với hai mươi 
người là trường hợp người phạm biết ăn пап hối 
hận, nếu bát tội không cho sám thì họ có thể buôn 
пап và tự tử. Họ thương chiếc áo cả-sa, ưa đời sống 
tu sĩ quá, vì vậy khi phạm họ cũng rất ăn năn hối 
hận. Trường hợp này luật cũng cho phép họ học 
pháp Ba-la-di. Người muốn học pháp Ba-la-di cũng 
đối trước Chúng Tăng hai mươi người để xin phép 
và Chúng tăng hai mươi người Kiết-ma cho phép 
học pháp Ba-la-di. Khi được phép rôi vẫn không 
được tham dự Tăng sự, chi được giứ hình thức tu 
sĩ ở trong chủa. Trường hợp sám với hai mươi 
người là trường hợp này, nhưng chi dành cho Tăng 
chứ Ni không có chuyện sám này. 


Muốn sám hối tội Tăng tàn thi sám hối với 


90 


ai ? Tăng phạm tội Tăng tàn, nếu không che giấu thì 
trong 6 đêm hành Ma-na-đöa, phai ват hối trước 
Tăng 4 vị trở lên. Còn Ni thì trong 15 hôm hành 
Ma-na-đöa,phải sám hối trước 2 bộ Tăng, mỗi bộ 4 vị 
trở lên. Khi tác pháp xuất tội, thì phải đủ 20 vị Tăng 
xuất tội cho Tăng, và 20 Tăng, 20 Ni xuất tội cho Ni. 
Nếu thiếu thì tội Tăng tàn không hết. 


48. Sám hối tội Thâu-lan-giá. 


Muốn ват hối tội Thâu-lan-giá thì sám với 
ai ? Tùy theo Thượng phẩm, Trung phẩm, На 
phẩm Thâu-lan-giá mà ват. Thượng phẩm sám với 
hai mươi người, Trung phẩm sám với bốn người, 
Hạ phẩm sám với ba người. Tội này thi sám 
hối được. 


49. Sám hối tội Ba-dật-đề - Рё-ха-пі - Đột- 
kiết-la. 

Sám hối tội Ba-dạt-để thì trước một người, 
Đả-xá-ni cũng vậy. Còn tội Đột-kiết-la sam hối với 
ai ? Không sám hối với ai hết, mà khi xảy ra, mình 
tự trách lấy lòng mình thôi. Thí dụ, khi mình làm 
điều gì đó biết là sai,nghï rằng: tôi ăn пап quá, bậy 
quá, mình làm điều đó sai quá, sau này không nên 
làm пча. Thế là hết tội. 


Muốn sám hối thi phải tìm vị Ty-kheo nào 


9] 


không cỏ tội mà sám, còn tìm những vị có tội mà 
sám thì cá mè một lứa, coi như һи, không sam 
g hết. 

Tăng, Ni là chúng xuất gia, nhưng Ni có 
nhiều giới hơn. Cho nên có những giới Ni, Tăng 
đồng nhau, nhưng cúng có những giới Ni, Tăng 
khác nhau. Phạm cũng như thế. Trong giới sát, 
đạo, dâm, vọng, Ty-kheo, Ty-kheo-ni phạm thì 
ghép vào tội Ba-la-di, còn Sa-di, Sa-di-ni phạm thi 
bị tội Đột-kiết-la, đuổi ra khỏi chùa mà thôi. Vi 
sao ? Vị Sa-di, Sa-di-ni không cùng cọng trú 
thuyết giới, cho nên có phạm cúng không gọi là 
phạm tội Bất cọng trú, chỉ không cho thọ giới tiếp 
nứa mà thôi. 


50. Mười tám việc đưa đến phá hòa hgp- 
Tăng 

Trong Học pháp có một giới cần phải nhận 
định cho rõ là giới phá hòa hợp Tăng. Tăng từ 4 vị 
trở lên, không biệt chúng mà đồng một Kiết-ma, 
dáng một thuyết giới, gọi là Tăng hòa hợp. Có 18 
việc dẫn đến sự phá Tăng hòa hợp. 1. Pháp nói là 
phi pháp (như Tám chánh đạo là con đường duy 
nhất đưa đến Niết-bàn lại cho không phải hoặc 
không duy nhất). 2. Phi pháp nói là Pháp (trái với 
trên). 3. Luật, nói là phi luật. (Tám thánh đạo là 


92 


nền tàng của luật, lại nói là không phải. Hoặc bốn 
Thánh chúng là luật, lại cho là không phải luật). 4. 
Phi luật nói la luật (trái với trên). 5. Phạm nói là 
không phạm. 6. Không phạm nói là phạm. 7. Phạm 
khinh nói là phạm trọng. 8, Phạm trọng nói là 
phạm khinh. 9. Phạm hứu tàn nói là vô tàn (tàn là 
dư tàn, phạm những tội có thể sam hối là hứu tàn, 
còn tội Ba-la-di không thể sám hối gọi là vô tàn). 
10. Phạm vô tàn nói là tàn (trái với trên). 11. Tội 
thô ác nói là phi thô ác. 12. Tội phi thô ác nói là 
thô ác. 13. Thường sở hành nói là phi thường sở 
hành (pháp thường sở hành chỉ cho Tám Thánh 
đạo, Pháp phi thường sở hành chỉ cho б điều của 
Đề-bà-đạt-đa). 14. Phi thường sở hành nói là thường 
sở hành. 15. Chế nói là phi chế (điều luật Phật cấm 
chế nói là không phai cấm chế). 16. Thuyết nói là phi 
thuyết (Những điều do chính Phật dạy nói là không 
phai). 18. РЫ thuyết nói là thuyết. 


Duyên khởi từ Đả-bà-đạt-đa. 
Trong Luật nói phá Tăng có hai thứ: 


a. Phá Kiết-ma tăng. 

b. Phá Pháp luân Tăng. 

— Phá Kiết-ma Tăng là ở cùng trong một 
giới, tách ra để bố-tát riêng, hoặc phá không để 
cho Tăng Kiết-ma. 


93 


— Phá Pháp luân Tăng. Pháp luân gọi là Bát 
chánh đạo... Phật chuyển Pháp luân, chuyển Tứ 
đế, Bát chánh đạo pháp luân. Bây giờ khiến Tăng 
bỏ Bát chánh đạo pháp luân của Phật để nhập vào 
tà đạo gọi là phá Pháp luân Tăng. Trường hợp phá 
Pháp luân Tăng phạm tội ngu nghịch, nhưng nó là 
tội khả hối chứ không phải là tội Ba-la-di, mà là tội 
Tăng tàn. Còn phá Kiết-ma Tăng không phải tội 
ngú nghịch mà là tội khả sám thuộc Thâu-lan-giá. 
Phá Pháp luân Tăng ít nhất là phải có chín người. 
Trong Chúng chín người đó tách ra năm người, 
một người xưng là Phật và đưa lên một giáo thuyết 
khác với Phật. Bốn người kia phụ họa theo giáo. 
thuyết tự xưng là Phật đó. Như vậy là họ phá 
Chúng Tăng đang nghe theo Pháp luân của Phật 
nên gọi là pháp Pháp luân Tăng. Phá Pháp luân 
Tăng chỉ xảy ra khi Phật còn tại thế. Còn sau khi . 
Phật nhập diệt không còn nạn phá Pháp luân 
Tăng nữa. Dâu các Tổ bên Tàu có lập ra tông này 
phái nọ, không phải là phá Pháp luân Tăng, bởi vì 
các Tổ đều tôn Phật làm giáo chủ. Thứ đến, như 
hiện nay bà Thanh Hải tự xưng là Vô thượng sư, 
hay ở nước ta có người tự xưng là U minh giáo chủ, 
hay là gì gì đi nứa cũng không thành vấn dë vì họ 
không phải là Ty-kheo nên cũng không gọi là phá 
Pháp luân Tăng, vi họ có thành Tăng đâu mà gọi 
là phá Tăng. 


94 


Phá Pháp luân Tăng là ngày xưa Ty-kheo Юё- 
bà-đạt-đa đi tranh với Phật, rủ thêm bốn người là 
Tỷ-kheo Tăng-Bạt, Kiển-trà-bạt-đà, Câu-bà-ly, Ca- 
lưu-để-xá với thầy là năm, kết bạn với nhau, khát 
thực tử nhà nọ đến nhà kia. Phật nói các thây 
không được biệt chúng khất thực như vậy. Ty- 
kheo Đả-bà tức giận và nói “Như Lai Sa-môn da 
chận đứng miếng ăn của người khác, cho nên thây 
rắp tâm phản, tách riêng thành chúng và xướng 
lên năm pháp khác với Phật, cho hơn Phật”. 


Thử nhất, Phật chế: Thường hành khất 
thực, thứ đệ khất thực, nếu có ai mời ăn thì chấp 
nhận, nếu có ai hy cúng cúng chấp nhận. Bây giờ 
рё-Ьа-даі-да trái lại lời Phật, thầy chủ trương ai 
cúng cũng không ăn, ai mời thọ thực cũng không 
nhận, ai cho thầy cũng không lấy, chỉ có đi khát 
thực mà ăn thôi. 


Thứ hai, Phật chế: Phấn tảo y, tức y lượm 
vải vứt bó ở Баі tha ma, đem về tẩy rửa cho sạth 
mà may y. Tuy nhiên, nếu có ai cúng y cũng nhận 
lanh. Bây giờ thầy chủ trương: Phấn tảo y là y 
chính, còn ai cúng y mới thầy cũng không nhận. 


Thứ ba, Phật chế: Lộ địa tọa hay thọ hạ tọa, 
nhưng nếu có ai cúng tỉnh xá, cúng chùa thì cüng ở. 
Thảy nói không được, thây chỉ ngôi dưới đất trống 


95 


hay dưới gốc cây mà thôi, còn nếu ai cúng chùa, 
tinh xá, giảng đường... thầy cũng không nhận. 


Thi tư, Phật chế: Không được ап bơ, dầu để 
cách đêm. Thầy nói dầu không cách đêm cüng 
không được ăn. 


Thứ năm, Phật chế: Tùy thí đắc thực, được 
phép thọ tam tịnh nhục là bất kiến, bất văn, bất 
nghi. (Tức không thấy người ta giết, không nghe 
tiếng kêu của vật bị giết và không nghi người ta 
giết dé cúng cho mình). Thây chủ trương, dâu có 
cúng cung không ăn. 


Năm pháp đó ngược lại bốn ý của Phật. Thầy 
chế ra giới của thầy không dính gì với Bát chánh 
đạo, Bát chánh đạo là chánh Tri kiến, chánh Tư 
duy, chánh Ngứ, chánh Nghiệp, chánh Mạng, 
chánh Tinh tấn, chánh Niệm, chánh Định. Phật 
cho tu như vậy mới đắc đạo, nhưng thầy nói tu như 
thây mới đác dạo, bằng cách chế năm diu như 
trên, không cán Bát chánh đạo. Thầy chế ra một 
giáo thuyết và thầy tự xưng là Phật nên thây bị 
ghép vào tội phá Pháp luân Tăng. Nhưng tội đó 
theo luật là tội Tăng tàn. Nếu phá như vậy mà 
không ai can ngăn cả cũng không phai là tội Tăng 
tàn. Tội Tăng tàn như trong Luật nói là nếu có 
bạch tứ Kiết-ma can gián xong, mà thây không bỏ 


mới mắc tội, nhưng mới bạch nhị kiết-ma mà thầy 
bỏ thì chỉ phạm Thâu-lan-giá. Có những trường 
hợp làm nhưng không phạm là trường hợp mới 
ngăn đã bỏ. Thứ hai là khi Phật chưa chế giới đó. 
Thứ ba, nếu chúng tăng muốn kiết-ma một tội nào 
mà phi pháp biệt chúng kiết-ma, phi pháp hỏa hợp 
chúng kiết-ma, như pháp biệt chúng kiết-ma, như 
pháp tương tợ biệt chúng kiết-ma, như pháp tương 
tợ hòa hiệp chúng kiết-ma, thì đều vấp phải Kiết- 
ma phi tướng, dâu có ba lån khuyên, mà vì Kiết-ma 
không đúng đó, kết tội cũng không thành. 


Cho nên bên xử tội phải đúng tư cách một 
êng Luật sư làm đủ thủ tục mới kết tội được, trái 
lại không phải là Luật sự, làm không đúng thủ tục 
thi lại cang không kết tội người ta được mặc dầu 
người đó có tội. Ví dụ nếu thây là ông Tăng, thầy 
đang sửa soạn phá hòa hợp Tăng, nhưng tôi chận 
hành động phi pháp ấy lại, dầu tình giữa thầy và 
tôi có sút те, cũng không gọi là phá Tăng, hoặc 
kết tập một hai ba người làm kiết-ma để phá Tăng 
cũng không gọi là phá Tăng vi không đủ năm 
người, hoặc phá nhứng kẻ ác trí thức, nhứng 
người muốn làm tổn hại hay sắp sửa làm tổn hại 
cho Tăng, cho Pháp, cho Hòa thượng, cho А-ха-1ё, 
làm cho mất chỗ ở, cũng không gọi là phá Tăng. 


Phá pháp luân Tăng này bất kỳ Tăng cùng ở 


97 


nội giới ngoại giới đều phá được hết, con phá Kiết- 
ma Tăng là củng ở trong một giới mới phá Kiết-ma 
Tăng được. Phá pháp luân Tang chi có Ty-kheo 
còn Ni không phá được. Vì Ni không làm Phật 
được nên không phá được. Phá Kiết-ma Tăng là 
phải ngồi chung lại Kiết-ma, bó thăm, tách ra mới 
phá, chứ không phải tới ngày Bố-tát bo đi chơi gọi 
là phá Tăng. - Thí dụ hôm nay có hai mươi người, 
mới vô giới trường mười hai người, còn tám người 
bỏ đi chơi. Tám người không vô đó gọi là phá được 
không ? Không được. Khi nào ngồi lại, bó thăm, có 
người xúi sử, không chịu ngồi chung với nhau nứa, 
tách ra Bố-tát riêng biệt giới mới gọi là phá kiết- 
ma Tăng. Nếu có ai vô trong giờ Bố-tát та la lối ёп 
ào cũng không phải là phá Kiết-ma Tăng mà chi 
phạm tội ô cấu Tăng, phá pháp lục hòa, phạm pháp 
nhưng không phạm giới. Tăng Ky luật nói: Nếu 
biết một số người muốn phá Tăng, thì các vị Ty- 
kheo nên can họ đừng phá. Vì phá Tăng mang tội 
nặng lầm, bị doa địa ngục, khó sở vô cùng. Và dụ 
dỗ họ:, nếu thầy cần у tôi cúng y, cần áo tôi cúng 
áo, cần tứ sự cúng dường, tôi xin cúng hết. Nếu 
Thây đó không chịu, thi nên đến vị Ưu-bà-tắc thân 
cận thầy đó nhờ khuyên họ đừng phá Tăng mà 
mang tội, thôi đừng nên phá Tăng, nếu cần gì tôi 
xin cúng dường hết. Thậm chí nếu thầy tu không 


98 


được thì tôi se cưới vợ cho, nhưng thầy dung phá 
Tăng. Thế cho hay trong Luật nói khi một người 
làm ông Tăng, Phật thấy quý lắm. Vi thấy quý cho 
nên thầy lỡ có phạm giới thì cũng tìm đủ mọi cách 
để giải sự phạm giới của thầy, chứ không trị liền. 
Phải ba lần can gián đã, trước khi can gián thì 
phải nhờ ông này bà kia có thần có thế đến can 
đến khuyên, dụ dỗ vật chất khuyên đừng phá 
Tăng. Nếu tu không được thì tôi cưới vợ giúp đỡ 
chứ đừng phá Tăng. Nếu cố tình không chấm dứt 
thì bát thăm khu xuất ông đi ra khỏi chỗ ấy mà 
thôi. Khi đã đuổi ra khỏi địa phương ấy rồi thì phải 
xướng lên rằng: “Các Đại đức, ông phá Tăng đi đến 
chỗ đó nên thận trọng, chớ để cho người khác họ 
lâm, đi theo”. Cho nên khi đã kiết-ma trục xuất thì 
ông đi đến đâu phải thông báo cho họ biết, để cảnh 
cáo họ, keo họ không biết Chúng Tăng đuổi ông dó. 
Nói tóm, có hai cách phá hòa hợp Tăng. 

1. Phá Pháp luân Tăng. Trường hợp Đả-bà- 
đạt-da phá Pháp luân Tăng khi Phật còn tại thế. 
Sau khi Phật nhập diệt không có phá Pháp luân 
Tăng. Cách thức phá là: Tự xưng Phật riêng, có 
Pháp riêng, không nghe theo Pháp luân của Phật. 


2. Phá Kiết-ma Tăng: Trường hợp trong cùng 
một kiết giới, cùng một thuyết giới, cùng một kiết- 


99 


ma, đông giới. Tất са mọi việc gì cũng cùng một 
kiết-ma hết. Nhưng bây gig có người sinh sự, lập 
ra một nhóm tạo ra sự bất hòa, rồi đưa đến kiết- 
ma, tập hợp lấy biểu quyết, kiết-ma tách ra làm hai 
nhóm, gọi là phá kiết-ma Tăng. 


51. Thế nào là tăng ? 


Tăng, Phạn tự là Sangha, Tàu dịch là Hòa 
hợp chúng. Vần tắt gọi là Tăng. Đức Thế Tôn sau 
khi thành đạo, sơ chuyển pháp luân Tứ đế để độ 
cho năm anh em Kiều-trần-như (Ajnata kaudinga) 
A-tháp-bà (Asvlit), Bạt-để (Bhadrika) Ma-ha Ma- 
nam (Маһатапап) và Thập-lực-ca-diếp (Dashada- 
kasypa). Ngôi Tam Bảo hình thành tù đây. Vè Ni, 
Phật da độ cho Maha Ba-xà-ba-dë (Maha Pralapati) 
và công chúa Da-du-đà-la cũng được Phật độ cho 
xuất gia, tử đấy Ty-kheo-ni bát đâu hình thành. 


Thường thường khi nói đến Tăng in tuóng 
chi cho Tỷ-kheo, chư Tăng là chỉ cho Ty-kheo, chư 
Ni chỉ cho Ni bộ. Nói như vậy có hơi gượng ép, áp 
đặt. Thực ra chứ Tăng là nói chung hết. Đó là 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni Tăng. Tăng có nghĩa là hòa 
hợp chúng. Chúng đây gồm bốn người trở lên. 
chúng này phải hòa hợp gọi là Tăng. Ni cũng vậy. 
bên Tăng gọi là Ty-kheo Tăng, bên Ni gọi là Ty- 


100 


kheo-ni Tăng. Khi gọi là Tăng, một người сопе gọi 
là Tăng là không đúng. Một người sở di là Tăng vì 
họ ở trong đoàn thể bốn người trở lên, đồng giới, 
đồng thuyết giới, đổng kiết-ma, ... Riêng một cá 
nhân thì gọi là Ty-kheo thôi. Cho nên khi gọi Tăng 
là nhóm bốn người người trở lên. Còn gọi Đại đức 
Tăng có hàm ý tôn trọng toàn thể các vị xuất gia, 
các vị có tu hành, có giới hạnh. 


52. Đại giới 


Trong Luật nói, bên Tăng kiết giới rộng nhất 
là 10 câu-lô-xá tức khoảng 18 km. Nếu ở giứa 1а 
giới trường thì bên nầy 9 km bèn kia 9 km để Tăng 
ở hai bên cùng tới dự Bố-tát cho tiện, Nếu vị nào 
sợ đi không kịp thì phải đi sớm để kịp Bố-tát. Còn 
phía bên Ni kiết đại giới là một Câu-lô-xá tức 
khoảng 1km8. Đó là Đại giới lớn nhất. 


Còn đại giới nhỏ nhất là trong một Già lam. 
Thí dụ tại chùa Từ Đàm, tôi kiết một đại giới, nếu 
chúng Tù Đàm có bốn người trở lên thì nửa tháng 
phải thuyết giới. Sự thuyết giới đó có nghĩa rằng, 
với các vị Tăng cùng sống chung, nửa tháng phải 
họp mặt lại để kiểm điểm hành động của nhau như 
giới mình thọ có giữ đúng không, phạm hay không 


101 


phạm, nhắc nhở cho nhau trong vấn дё tu hành. 
Nấu có phạm phải lo ват hối. Cho nên nếu trong 
chúa có đủ bốn người trở lên có thể kiết giới 
trường trong một Già lam để thuyết giới, mỗi nửa 
tháng là đúng luật. Khi đã kiết giới rồi, đến giờ 
thuyết giới, nếu trong chúng hôm đó có ai vắng 
mặt vì lý do gì không dứ dục là mắc tội biệt chúng. 
Ở Hà Nội, chùa Quán Sứ và chùa Ва Đá cách nhau 
một km nhưng bên nào thuyết giới bên đó, chứ chư 
Tăng không đi qua lại. Khi chùa có vị khách Tăng 
đến ở trọ, gặp ngày thuyết giới, vị khách đó coi 
như đồng thuyết giới với chúng Tăng đó. Nếu vị 
Tăng không thuyết giới và không nói ас dục thì 
coi như biệt chúng. Vi vậy tôi và Hòa thượng 
Thích Minh Châu ra công tác Phật sự tại Hà Nội, 
ở chùa Quán Sứ, khi đúng ngày thuyết giới, có một 
vị Tăng Tri sự trong chủa tới tin cho biết. Thưa hai 
Hòa thượng sáng nay Bố-tát. Nếu mình làm thinh 
là chấp nhận di Bố-tát. Nếu bận việc thì nói tôi xin 
ай dục, còn không nói mà đi là mắc tội biệt chúng. 
Trường hợp mình là khách Tăng, họ không cho 
minh biết mà cứ thuyết giới là kiết-ma phi tướng. 
Trường hợp đó cũng у như tại Giáo hội tinh Thừa 
Thiên ngày trước các chùa vẫn đến thuyết giới tại 


102 


chúa Linh Quang, mà tại chúa Báo Quốc, Ноа 
thượng Trí Thủ vẫn kiết giới cho chúng Tăng bên 
đó thuyết giới. Và ngay bây giờ phía bên Ni cũng 
có ba chỗ thuyết giới là Diệu Đức, Hồng Ân và 
Diệu Viên như vậy vẫn đúng luật. 


Sở di lâu nay có nơi Giáo hội tập trung chung 
trong một tỉnh tại một điểm để thuyết giới đò là 
ngắm đồng ý với nhau và để nhắc nhớ nhau trong 
vấn đề tu hành. Trong đó, người khôn vẽ cho người 
dại, người hay nhắc cho người dó, là ý như thế. 
Còn nếu dé từng chùa riêng, chùa tôi bốn người mà 
người nào cũng kém hết, thuyết giới cũng được đó 
nhưng không thông thi không hay. Thôi thi hòa 
đồng chung, trong đó người hay kèm người dở thì 
nó hay hơn. Phải hiểu rõ nội dưng đó và phải biết 
Đại giới và giới trường là như vậy đó. 


53. Giới trường 


Vì sao phải kiết giới trường ? Ví dụ trong 
chúng có ba mươi người, thông báo sáng nay đến 
thuyết giới. Khi đến, thầy này tới góc này đợi, thây 
kia đến góc kia đợi, thầy khác tới góc nọ ngồi, ngồi 
đợi nhau mãi hoài không biết thuyết chỗ nào ? Vi 


108 


thế phai quy định một chỗ, một giới trường nhất 
định nào đó để thuyết giới. Cho nên khi đến thuyết 
giới ai cũng đến đó hết. Ai không đến được thì xin 
dú dục. Khách Tăng có mặt trong ngày thuyết giới 
cũng phải dự thuyết giới, Nếu Tăng địa phương 
hay Tăng thường trú không báo cho họ biết để 
thuyết giới là Kiết-ma phi tướng. Họ không biết 
không đến không dú dục là mang tội biệt chúng. 

Tóm lại, sở dĩ có kiết giới trường là vì đại giới 
rộng quá, nếu không kiết một chỗ cho chúng Tăng 
biết thi khi có việc cần bốn người, hoặc mười người 
làm mà bắt chúng Tăng ba mươi, hay bốn mươi 
người hop lại thì phiên phức và mất thì giờ quá. 
Thí dụ việc thọ đại giới cho Ty-kheo cần mười 
người thôi mà bát chúng Tăng hai mươi người ngồi 
chờ са ngày thì phí thì ріс. 

Pháp kiết-ma nói, lớn thi có đại giới, giới 
trưởng, nho hơn nứa thì có tịnh trù, tịnh địa, tịnh 
khố, nhiếp y giới. Nhiếp y giới cũng gọi là Bất thất 
y giới. Nếu Đại giới nho hơn hoặc bằng đất Tăng 
Già lam thi khỏi kiết giới nấy. Nếu Đại giới rộng 
hơn đất Tăng Già lam thì phải kiết giới nấy. Khi 
kiết phải thêm câu: “Trừ thôn, thôn xá ngoại” tức 
y không được để vào chỗ dân cư. Phạm vi giới này 
chung với đại giới. | 


104 


Trường hợp đại giới không có giới trường thì 
đại giới đó chỉ có tướng bên ngoài mà thôi, vì bên 
trong nây không có gì hết. Nhưng trường hợp có 
kiết giới trường thi nó có ba giới hạn. 


ĐÔNG 
Tướng ngoài đại giới 


ĐB DB 
BẮC GIỚI . 
TRƯỜNG NAM 
Khoảng trống cách giva EEREN 
giới trường và đại giới Đạt giới 
TR TN 


ТАҮ 

— Giới trường ngoại tướng. Từ giới trường 
này dé một khoảng đất trống một thước đến hai 
thước, để trong khi Kiết giới nếu có người đi ngang 
qua lại thi không phạm. Từ khoảng đất trống có 
đường ranh giới gọi là đại giới nội tướng, là tướng 
bên trong của đại giới. Đường ngoài gọi là đại giới 
ngoại tướng, tướng bên ngoài của đại giới. Như 
vậy, nếu có giới trường thi nó se có ba tướng (ba 


105 


giới hạn) tướng ngoại của giới trường, tướng nội 
và tướng ngoại của đại giới. Khi kiết thì kiết giới 
trường trước, rồi mới đến kiết đại giới nội tướng và 
cuối la kiết đại giới ngoại tướng. Sau khi tập Tăng 
lại, cử một vị cựu trú Tỷ-kheo hay một vị rành nơi 
vị trí đó, đứng ra xướng các giới đó rằng: Hôm nay 
Chúng Tăng kiết giới, tôi là người cựu trú Ty-kheo 
quen biết khu vực này, xin nêu các tiêu giới. Đông 
giáp mốc giới A, Tây giáp mốc giới B, Nam giáp 
mốc giới C, Bắc giáp mốc giới D. Đó là giới trường 
để mỗi khi thuyết giới thọ giới v.v... thi tụng giới, 
tác pháp sự. Giới trường nhỏ nhất, hẹp nhất cũng 
phải dú chỗ cho 21 người ngồi để phòng khi xuất 
tội Tăng tàn. Nếu rộng nữa càng tốt. Từ giới 
trường trở ra là tướng bên trong của đại giới. 
Nhưng kết đại giới rộng nhất cũng chỉ là mười 
Câu-lô-xa tức 18 km và Ni là 1km8. Đại giới hẹp 
nhất là một chùa, một trú xứ. Đại giới còn gọi là 
nhiếp Tăng giới. Nếu có công việc gì của Chúng 
Tăng trong đại giới thì Chúng Tăng phải tham dự, 
nếu không tham dự chính thức thì phải dữ dục. 
Nếu không tham dự và không ач dục là mắc tội 
biệt chúng. Còn ai ở ngoài đại giới thi thôi. Nếu 
trường hợp có một tăng khách ở trong đại giới, khi 
thuyết giới không báo cho thây ấy biết để dự, hoặc 
có báo mà thầy không dự và không dứ dục mà 


106 


thuyết giới là mắc tội kiết-ma phi tướng. Cho nên 
trong luật nói tính chất hòa hợp, nhưng hòa hợp 
triệt để chứ không phải lấy tính cách thiểu số 
phục tùng đa số như hội nghị thông thường. 


Thuyết giới, thọ giới đều nằm trong giới 
trường. Còn các việc khác không vô giới trường mà 
tập tăng ở chỗ nào trong đại giới làm cũng được. 
Thí dụ kiết-ma làm sạch và xanh môi trường nhà 
chùa dang sống thi khi tập Tăng lại và tuyên bố, 
sáng nay xin Tăng chúng ra trông cây là được, 
không cần vào giới trường. 

Ngoài ra còn có tự nhiên giới (tức tiểu giới). 
Ngoài đại giới, khi đi dâu đó gặp ngày Bố-tát thì 
quây quân lại, ngồi vòng quanh sát nhau lấy đó làm 
khu vực giới để thuyết giới hay để tự tứ. Xong việc 
rồi xa bỏ đi, tức lấy mình làm mốc giới chứ không 
phải lấy cái mốc này mốc kia làm ranh giới gì cả. 
Đó gọi là tiểu giới trong tự nhiên giới. Nếu khi kiết 
tiểu giới mà có một số người cùng đi không đồng 
ý, thì mình tìm ai đồng у quây quần nhau lại mà 
kiết tiểu giới đế thuyết giới hay tự tứ, xong rồi thì 
giải tiểu giới ấy đi. Đó là kiết tiểu giới. 

Khi kiết thì kiết giới trường trước, kiết đại 
giới sau. Khi xa thì xa đại giới trước, xã giới trường 


107 


sau. Như khi mặc áo thi áo trong trước, áo ngoài 
sau, khi cởi thi áo ngoài trước, áo trong sau. 


54. Thất diệt tránh 

Tức là bảy cách thức chấm dứt sự tranh cai 
giữa Chúng Tăng. Chúng Tăng thường có bốn sự 
tranh cai là: 

1. Ngôn tránh: 

Tranh cai vë pháp tướng đúng hay sai. Do sự 
tranh cãi ấy mà khơi lên sự bất hòa trong Chúng 
Tăng, gồm có 18'việc dưa đến tranh cai (xem 
trang 90). 

П. Mich tránh: 

Do sự tìm lỗi của người khác mà khởi lên 
tranh cài nhân khi dùng ba cách cử tội là bất kiến 
cử, bất sám cử, ác kiến bất xả cử để xét tim tội 
phạm thuộc phá giới, phá kiến hay phá oai nghỉ, 
do thấy, nghe hay nghỉ mà vì người nói váy kẻ nói 
khác nên sanh tranh cai. 

ПІ. Phạm tránh: 

Tức bình luận sự phạm giới của ông Ty-kheo 
kia hư hay thật, đúng hay không đúng. Có thật hay 
chỉ là do sự đồn đại mà ra... 

IV. Sự tránh: 


Tranh cai về việc kiết-ma: như vậy như pháp 


108 


hay không như pháp. Ví dụ việc như vậy nên bạch 
nhị hay bạch tử kiết-ma hay đơn bạch. Bạch như 
vậy là đúng pháp hay phi pháp. 

Do bốn sự việc vừa nêu mà khơi lên tranh 
cãi. Muốn chấm dứt sự tranh cãi đó phải dùng bảy 
phương pháp sau đây để chấm dứt sự tranh cái. 
(Diệt tránh: Chấm dứt sự tranh cai). 


1. Ưng dữ hiện tiền Ty-ni đương dú hiện tiền 
Ty-ni. Hay nói tắt là hiện tiền Ty-ni. Cũng có từ 
khác nữa là diện tiền chỉ tránh luật, tức luật chấm 
dứt sự tranh cai giứa hiện diện. 


Hiện tiền Ty-ni là gì ? Là có vụ tranh cãi và 
cân có sự đối chất giữa hai bên А và B. Vấn dë 
tranh cãi ấy phải có mặt A và B đối chất nhau để 
giải quyết. 

Trong lúc hiện tiền, cần dẫn chứng lời dạy 
trong Kinh Phật hoặc dẫn luật để xét đoán việc 
tranh cai có đúng với Kinh Pháp hay không đúng 
lời Pháp của Phật. Бет lời Pháp của Phật để giải 
quyết sự tranh cãi đó. Thí dụ bứa kia, có người ăn 
cơm không hết và sau đó đem đổ, người khác lại 
không có ăn nên chúng Tăng dem ra cai nhau. Khi 
ấy phải dẫn Kinh ra để thuyết phục: Thây nên 
biết, trong phép lục hòa có lợi hòa đồng quân, thầy 
không giữ phép lục hòa, không chia cho người 


109 


khác, như vậy la không đúng. Chỉ cho hai bên thấy 
để chấm dứt sự tranh. cãi. 


2. Ưng dữ ức niệm Ty-ni đương dữ ức niệm 
Ty-ni, cũng gọi là ức chi tránh luật. Đây là luật 
nhắc cho nhớ, người phạm biết việc mình làm, để 
chấm dứt việc tranh cãi. Ví dụ trong khi cai nhau 
về chuyện có tội hay không có tội, trước hết phải 
hỏi người có tội nên nhớ lại. Vậy nên hỏi: Thầy 
nhớ lại thầy có phạm hay không phạm. Nếu thầy 
nhớ là không phạm mà chúng Tăng cứ gan hỏi. 
hoài, thì thầy xin Tăng bạch tứ Kiết-ma cho thầy 
nhớ lại (ức niệm). Từ đó cho qua không ai được 
phép hỏi. Cho qua trong trường hợp thây đó sống 
nghiêm túc, sống đúng luật, có hạnh, có tu, sống 
gần thiện tri thức, chứ còn thầy đó sống bê tha, 
thiếu nghiêm túc... hỏi thầy, thầy nói tôi không 
nhớ, thi không cho qua được. 


3. Ưng dú bất зі Tỳ-ni đương рії bất si Ty-ni, 
cũng gọi là bất si chỉ tránh luật. Chấm dứt sự tránh 
bằng bất si. Tức người phạm giới trong lúc tỉnh 
thần bị bán loạn, bất thường, bị thân kinh, thì phai 
kiết-ma bất si Ty-ni cho vị ấy, để chúng Tăng khói 
thác mắc, cật vấn, khỏi xứ tội. Hoặc phạm giới xong 
thì tâm thân bị biến dị, Tăng cũng Kiết-ma bất si 
Ty-ni cho vị ấy, đợi khi chữa lành mới xét xử. 


110 


4. Ưng dú tự ngôn trị dương dú tự ngôn trị. 
Cũng gọi là tự phát lộ chỉ tránh luật. Ngôn trị đây 
là để người đó tự nói lên cái lỗi của mình phạm mà 
trị. Có những lỗi nói lên là có thể theo đó mà xứ, 
không cần gạn hỏi, tra vấn, ép bức. 

5. Ưng dú mích tội tướng, đương dú mích tội 
tướng, cũng gọi là cư chỉ tránh luật. Tức người 
phạm tội không nói tội của họ ra, cứ nói quanh co, 
mâu thuẫn, lộn ngược lộn xuôi; nói điên đảo. Khi 
đó phải nêu tùng tướng một thầy ấy phạm, phải lý 
giải tội không thể chối cãi спа thầy ra, để bát thầy 
nhận tội. Ví dụ tội ăn cắp. Khi hỏi thầy có ăn cắp 
không ? Thấy ấy chối và nói không ăn cáp. Bây giờ 
chúng Tăng phải trưng bằng chứng. Bữa đó tới chỗ 
đó, khi thầy đi ra người ta mất đồ. Ваа trước thầy 
không có tiên, nay thầy lấy tiên đâu mà mua cái 
này sắm thứ nọ. Vậy tiền đâu thầy có... Phải trưng 
bằng cớ để xét tội ăn cắp của vị ấy. Người bị như 
vậy phải phạt tội suốt đời không cho vị ấy làm 8 
việc như độ người xuất gia, nhận nuôi người, làm 
y chỉ sư... 


6. Ưng dữ đa nhơn mích tội tướng đương dữ 
đa nhơn mích tội tướng. Cũng gọi là triển chuyển 
chỉ tránh luật, nghĩa là luật ngăn dứt chi tránh 
băng cách triển chuyển. Triển chuyển là thế nào ? 
Tức là hai bên tranh nghị nhau mai không làm sao 


111 


giai quyết được hết. Vậy bây giờ tập trung các vị 
Tăng hứu đức lại mả thẩm dịnh tội đó, lấy ý kiến 
đa số, phạm như thế nào thì y như vậy mà xử. 

7. Ưng dữ như thảo phú địa đương dữ như 
thảo phú địa, hoặc gọi như khí phấn tảo chỉ tránh 
luật. Luật chấm dứt sự tranh cai y như vất miếng 
vai rách. Câu này có hai cách cắt nghĩa, 


a. Khi hai bên đều tinh lại са, hai bên đều 
nhận lỗi са, thì lỗi đó se bị vứt đi y như miếng уві 
rách vứt xuống đất. 


b, Hai bên đều có (lỗi nhẹ), lỗi tùm lum, nếu 
khươi ra thì nó lắm chuyện không sao xử được. 
Thôi thì như lấy có lấp đất trên mặt cho yên, hoặc 
như thảo phú địa. 

Đó là thất diệt tránh. 

(Còn trong đời sống chúng ta biện giờ, có 
một số uiệc nó đi ra ngoài, tuy không phạm kinh 
phạm luật gì lâm. Ví dụ tổ chức Giáo hội, tổ chức 
đoàn thể mà cai thì đem luật nào để xử ! Khó lắm. 
Cho nên ta phai biết khi nói иё giới luật ta đem 
giới luật để nói, còn khi nói uê Giáo hội, tổ chức 
hành chánh thị phai áp dụng luật tổ chức hành 
chánh để nói, không hân đem toàn giới luật ra mà 
nói được. Ty dụ như chuyện thọ giới. Chúng Tăng 
truyền thọ cụ túc, khi kiết-ma thi không cho Ni, cư 


112 


sĩ dự uào. Nhưng mở một đại hội Phật giáo gôm 
са Tăng, Ni, cư sĩ, bầu Ban Trị sự, giai quyết một 
uiéc gi trong Ban Tri sự không có Ni, không có cư 
sĩ không được. Cho nên nói giới luột là chỉ để giải 
quyết vê uấn đê giới luột, còn hành chánh thị đó 
là nguyên tắc của tổ chức. Vì trong Luột có chỗ nào 
nói bâu Ban Trị sự dâu có. Cho nên Luật nói luột, 
nguyên tắc hành chánh nói nguyên tác hanh 
chánh thì mới không phức tạp). 


55. Kiết-ma 


Kiết-ma, Phan ngứ là Karman, nghĩa là 
nghiệp. Nghiệp trong Kinh đức Phật dạy là, việc gì 
mình làm có dụng ý, cố ý làm thì thành nghiệp. 
nếu làm vô tâm thì không thành nghiệp. 


Do vậy, bất cứ cá nhân, đoàn thể hễ có động 
tác hành, có động tác làm đều gọi là nghiệp. Tụng 
giới cũng là nghiệp. Nếu trong đoàn thể tập họp, 
biểu quyết một việc gì đó cũng là một hành động 
gọi là nghiệp. Vi vậy trong Luật Phật dùng chữ 
kiết-ma. Kiết-ma coi như là một phương thức biểu 
quyết để xử lý mọi công việc. Nếu mọi công việc 
của chúng Tăng mà không đi qua sự biểu quyết 
này thì công việc không thành, hay có ép thành 
cũng không hợp pháp. Cho nên luật định nghĩa 


113 


chú Kiết-ma là Tác pháp biện sự. Vi vậy cá nhân 
tụng kinh cũng là nghiệp, thuyết giới cũng là 
nghiệp, dự việc chung của Chúng Tăng cũng là 
nghiệp, cho đến thủ tục giai quyết công việc chung 
của Chúng Tăng gọi là kiết-ma cũng là nghiệp. 


56. Điều kiện của kiết-ma. 


Muốn kiết-ma một việc gì thì phải có một thú 
tục biểu quyết, do đó, kiết-ma còn được hiểu là một 
phương thức, một phương pháp hay là một thủ tục 
biểu quyết. Muốn biểu quyết thì phải có bốn điều 
kiện: Pháp, nhân, sự уа xứ. 


1. PHÁP 


Vậy Pháp là gì ? Là nguyên tắc, thủ tục, 
phương thức kiết-ma. Luật Tứ phần nói có ba cách 
thức biểu quyết: Đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. 


Trong luật Tăng ky thêm một điều nứa là cầu 
thính. Tức trước khi đem một chuyện gì đó ra đơn 
bạch, bạch nhị, bạch tứ phái câu thính, tức phải 
thưa trước vị chủ trì trong chúng kiết-ma đó biết. 
Hoặc muốn nêu tội của ai thì cũng nói trước cho 
người đó biết chứ không nêu sự việc lên một cách 
đột ngột, nếu báo cho vị chủ trì biết (Chủ pháp sự) 
hay binh pháp biết, là để tránh câu chuyện thưa ra 


114 


se bị động, tác hại tâm lý không ốn trong chúng, 
cần phải tránh. 


a. Đơn bạch là vấn để gì muốn làm chỉ cán 
trình ra cho đại chúng biết chứ không сап lấy ý 
kiến biểu quyết. Ví dụ: Trong giới đàn mà thinh 
Giáo thọ, thi chỉ cần nói: Đại đức Tăng thính, kim 
thời đáo Tăng sai vị Ty-kheo tên A, tên B làm giáo 
thọ. Bạch như thị, chứ không có kiết-ma thành 
phủ. Nghĩa là không cần lấy ý kiến, biểu quyết. 
Thí dụ khác là Tự tứ, thi bạch: Hôm nay chúng 
Tăng tự tứ xin trình cho chúng Tăng biết, gọi là 
đơn bạch. Đơn bạch cũng là một hình thức 
biểu quyết dành cho những việc thông thường. 


b. Bạch nhị: Bạch nhị là một vấn để đưa ra 
cần lấy ý kiến. Việc đưa ra nầy có hơi quan trọng 
nhưng không quan trọng lắm. Tức một vài vấn dë 
đưa ra giữa chúng Tăng và xin kiết-ma thành phủ, 
tức là ai đồng ý việc đó thì im lặng, ai không đồng 
ý xin nói lên. Công thức là: một lần bạch một lần 
kiết-ma gọi là bạch nhị. 


с. Bạch tứ. Có những vấn dë quan trọng hơn, 
lấy ý kiến một lân chưa đủ, phải lấy ý kiến ba lân 
gọi là bạch tứ (một lân bạch, ba lần kiết-ma). Thi 
dụ, một vấn đề đưa ra như việc thọ đại giới chẳng 
hạn (một lần bạch), xong rồi kiết-ma, tôi xin hoi sự 


115 


việc như vậy ai đồng ý thi im lặng, ai không đồng 
ý thi uoi lên (1 lân), rồi kiết-ma lần hai, lần ba 
cũng như vậy. Công thức: một bạch - ba lần kiết- 
ma nên gọi là bạch tứ. 


Trong Bách nhất kiết-ma có nêu: Đơn bạch 
có 24 sự việc, Tứ phần luật nêu có 40, kiết-ma chi 
nam nêu có 44. Bạch nhị có nêu ra 47 sự việc. Bạch 
tứ có nêu 30 sự việc, Tứ phần luật nêu 38, kiết-ma 
chỉ nam nêu 39. Ngoài đơn bạch, bạch nhị, bạch tứ 
như vậy gọi là Tăng binh kiết-ma (binh là cảm) là 
thứ kiết-ma giữa chúng Tăng. Роп bạch cũng là 
loại bạch giữa chúng Tăng đông người (bốn người 
{гд lên). Bạch nhị, bạch tứ cũng vậy. Nhưng trường 
hợp chi có ba người, hai người, một người thì sao ? 
Có hai cách, một là đối thú và hai là tâm niệm. 


1. Tâm niệm là trường hợp một người, một cá 
nhân. Ví dụ: Phạm Đột-kiết-la chỉ tâm niệm sám 
hối là hết tội. 


Tâm niệm pháp có ba cách: 


a. Dan tâm niệm: Là chỉ có minh tâm niệm 
với minh mà thôi, vì vấn để nhỏ. 

b. Đối thú tâm niệm: là vấn dë cần đối thú 
(hai đến ba người). Ví dụ: Kiết giới tự tứ cần đối 
thủ trước người khác mà nói lên, nhưng ở trong 


116 


nội giới không có ai để cho mình đối thú hết, buộc 
lòng phải tâm niệm gọi là đối thủ tâm niệm. 


c. Chúng pháp tâm niệm: là việc này đáng 
phải đối giữa chúng mà làm, nhưng bây giờ ở trong 
nội giới đơn độc một mình không có chúng dë làm 
nên phải tâm niệm. Như tâm niệm kiết giới, tâm 
niệm Tự tứ... Tâm niệm Tự tứ là không có ai, còn 
nếu có thi phải bỏ tâm niệm để làm đúng theo đối 
thú hay chúng pháp. 


2. Đối thú kiết-ma: Có hai trường hợp. 


a. Dan đối thủ. Thí dụ một người phạm Hối 
quá pháp, (Ba-dật-đề) thì chỉ cần đối với một người 
sám hối là hết tội. 


b. Chúng Pháp đối thú. Vấn dë cần đối thú 
giữa chúng mà sám hối, nhưng nội giới không có 
chúng để đối thú, vì vậy phải chúng pháp đối thú 
(đối giữa hai người mà làm vì không đủ bốn người). 
Dầu có đối thú tâm niệm, là đối thú khi mình đối 
trước người khác cũng phải nói: Trước Tam Bao, 
con hôm nay có phạm lỗi Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, Hối 
quá pháp, con xin sám hối. Trong khi an cư, thọ 
thuyết tịnh, thọ dược, thọ thất nhật... là việc phải 
đối thú. Ví dụ khi thọ an cư, mặc dầu Chúng rất 
đông nhưng chỉ đối thú một người (vị chú Pháp sự) 
chứ không phải giữa Chúng. Tuy đông nhưng chỉ 


117 


đối ngay một người mà thọ an cư chứ không phải 
đối ca Chúng. Khi đối thú phai nói lên, nếu không 
nói thì bất thành. 

Chúng pháp tâm niệm: có nghĩa dièu này 
nguyên phải đối giữa Chúng tăng mà nói ra, nhưng 
trong nội giới không có Chúng, đơn độc một minh 
cho nên tâm niệm mà miệng phải nói lên (như 
thuyết. giới, tự tú). 


Gọi là đối thú thì phải có từ một đến ba 
người. Nếu một người thì gọi là tâm niệm, còn bốn 
người trở lên gọi là Chúng pháp. 


П. NHÂN. 


Tức nói về Tăng số. Sự việc đem ra Kiết-ma 
cần bao nhiêu người. Nếu đản tâm niệm thì một 
người, việc đối thu thi hai hoặc ba người, việc 
thuyết giới thì bốn người, việc biên địa thọ giới thi 
năm người, tức nơi ít Tăng, việc nơi nhiều Tăng, 
Tăng đông khi thọ cụ túc giới thì phải mười người, 
tức trung quốc thọ giới, nếu không đủ thì bất 
thành. Việc két tội thì chi cần bốn người và xuất 
tội Tăng tàn phải giữa hai mươi người. Về phía Ni 
thi xuất tội Tăng tàn đều phải đủ hai mươi Tăng 
và hai mươi Ni thành bốn mươi người. 

Nhưng người nào được kể đủ trong số đó ? 


118 


Một người là tâm niệm. Tăng hai, ba người là 
đối thú, Tăng bốn người, thì chi trừ việc thọ đại 
giới, tự tứ, còn tất cả việc khác đều có thể Kiết-ma 
làm được hết. Tăng năm người, thì trừ xuất tội 
Tăng tàn và trung quốc thọ giới ra, tất ca việc 
khác đều có thể làm được hết. 


Tăng mười người thì từ việc xuất tội Tăng 
tàn, đến tất cả việc khác đều làm được hết. 


Tăng như thế nào mới tham dự đơn bạch, 
bạch nhị, bạch tứ đó ? Có bốn trường hợp. 


1. Tăng тап số bất kha ha. Trường hợp 
Tăng mãn số bất khả ha. Ví dụ trường hợp kiết-ma 
Ha trách một vị Ty-kheo nào phạm tội hay để tần 
xuất một vị Ty-kheo phạm tội, thì tuy vị Tỷ-kheo 
đó phạm tội nhưng khi Tăng chưa Kiết-ma xử trị 
thì ông đó vân là Tăng và vẫn được Кё vào тап số 
Tăng. Đến khi kết tội Ba-la-di là bất cong trú thi 
ông đó không còn là Tăng mới không kể ông vô 
mân số. Ví dụ ông phạm tội Tăng tàn thì ông vẫn 
là Tăng, Tăng đương tàn nhưng vẫn là Tăng. 
Trong khi Chúng tăng kết tội ông thì ông không 
có tư cách và thẩm quyển chân Kiết-ma không cho 
Tăng làm. Đó là Tăng mãn số bất khả ha. (ha: Có 
nghĩa là ngăn, không cho Kiết-ma, phủ nhận kiết- 
ma). Hoặc ông Tăng ra chọc tức, khuấy ráy nhà cư 


119 


sĩ, bấy giờ chúng Tăng kết tội ông ngăn không cho 
tới nhà cư sĩ đó nứa, ông không có tư cách chận lại 
không cho Kiết-ma kết tội, tuy ông có mặt ở đó. 


2. Tăng man số khả ha. Thí dụ trong lần 
kiết-ma đó, ai cũng thanh tịnh hết, như pháp hết, 
nhưng có một vị Tăng không đồng ý, vị Tăng đó có 
quyển ngăn kiết-ma (khả ha: ngăn) không cho 
kiết-ma đó thành, mà vị đó là một vị Tăng như 
pháp thanh tịnh thi mới ngăn được. 


3. Bất man số khả ha: Ví dụ có vị xin vô thọ 
giới giữa Thập sư, Thập sư là Tăng số Ty-kheo, còn 
giới tử đó không thể Кё vô số thập sư được nên gọi 
là bất mãn số, nhưng khả ha. Thí dụ Thập sư mới 
kiết-ma lần thứ hai, hỏi thành không, thì ông nói 
thôi thôi, tôi không thọ nứa, rút lui thì Thập sư 
cũng chịu thua (khả ha). Gọi là bất mãn số mà khả 
ha, tức không được kể vào số trong Tăng chúng 
nhưng người đó có quyển ngăn chặn kiết-ma đó 
cho không thành tựu. Thập sư cúng chịu, kiết-ma 
sao được, kiết-ma làm gì. . 


4. Bất man số bất khả ha. Ví dụ như Tăng 
kiết-ma, bên Ni có ngồi đó cũng ngôi cho vui vậy 
thôi, làm sao kế vào mãn số với Tăng, như vậy ha 
sao được; nhưng trừ ba trường hợp (ghi chú: Cho 
nên đúc Phật ngày хип, nói bên Ni đừng buôn, 


120 


nhiều khi các uí học chưa chu đáo, trách đức Phật 
sao Ngài bất công quá, bắt Ni thọ bát kinh pháp, 
gặp mấy ông Thầy chỉ chỉ cúng bắt mình phai bát 
kính pháp, buôn quá ! Té ra, ngày xưa Phật khi 
đưa bát kính pháp đó ra, bất đồ bị mấy ông Lục 
quân Ту-ЕҺео bắt be Ni du điêu du cách. Dung 
đâu đưa ra bát kính pháp nấy làm cho Ni đau đâu 
chịu không nổi, sau Phật biết uiệc đó nên khai ra 
ba trường hợp. 


(1). Bên Tăng kiết-ma về việc của Ni phải có 
mặt của Ni đó. Ví dụ, thọ đại giới cho Ni, Tăng 
kiết-ma thọ đại giới cho Ni, bên Thập sư Ni cũng 
có mặt. 


(2). Kết tội Tăng tàn của Ni, Ni cũng có mặt. 


(3). Xuất tội Tăng tàn của Ni, Ni cũng có 
mặt, (20 vị Tăng và 20 Ni). 


Đó là ba việc Ту-кһео kiết-ma cho Ni, Ni 
phai có mặt. Ngược lại, Ni cũng có ba trường hợp 
kiết-ma về Tăng là, nếu ông Tăng có điều vô lý xúc 
phạm đến Ni thì Ni kiết-ma không lễ bái, không 
cong ngứ, không cúng dường cho vị Tăng ấy mà 
không cần vị Tăng này có mặt khi Kiết-ma. 


Hoặc giả ông Tỷ-kheo đã bị digt tán, Ni cũng 
kiết-ma đối với ông Tăng đó, không lễ bái, không 


121 


cong ngứ, không cúng dường. Nếu Ni ủng hộ thi 
Ni phạm tội. 

Trường hợp có một ông 5a-di đến chùa Ni 
phá phách, vị Ni lớn có thể kêu ông Sa-di tới khuyên 
rån, khuyên không được, Ni cũng có quyển kiết-ma 
không lê bái, không cong ngữ, không cúng đường đối 
với hai vị Hòa thượng và Giáo thọ của ông Sa-di đó, 
vì Sa-di chưa đủ 18 tuổi nên hai vị Hòa thượng thọ 
giởi cho vị Sa-di đó phải chịu trách nhiệm). 


II. SỰ. 

Là sự việc. Tức nói rõ sự việc đem ra kiết-ma. 
Dem kiết-ma về việc gì ? Sự việc đem ra biểu quyết 
cân bao nhiêu người để sắp đặt kiết-ma. Sự việc Ấy 
cần bạch nhị hay bạch tứ ? Sự vụ thi có 101 kiết- 
ma. Đó là nêu đại khái, thật ra còn có nhiều hơn 
nưa. Nhưng tóm lại không ngoài hai loại: 

a. Thành thiện kiết-ma. 

b. Trừ ác kiết-ma. 

— Thành thiện kiết-ma là loại kiết-ma để 
hoàn thành công việc tốt đẹp, như công việc tiến 
tu đạo hạnh, là công việc thiện. Ví du như kiết-ma 
thọ giới, thuyết giới, an cư, tự tứ... là thành thiện. 
những kiết-ma như vậy là thành thiện kiết-ma. 

— Ngược lại kiết-ma trừ ác là loại kiết-ma trị 


122 


tội. Ví dụ kiết-ma trị tội Đột-kiết-la, Ba-dật-đẻ, Dè- 
xá-ni, Thâu-lan-giá, Tăng tàn, Ba-la-di gọi là trừ 
ác. Kiết-ma {гїї ác trong Luật nêu ra có bay cách 
trị tội. 

1. Ha-trách kiết-ma. 

2. Tần xuất kiết-ma. 

3. Y chỉ kiết-ma. 

4. Dá-bất-chí bạch-y-gia kiết-ma. 
. Bất kiến cử kiết-ma. 
. Bất ват cử kiết-ma. 
. Ác kiến bất xả cử kiết-ma. 


м ДЗ ©) Сл 


. Ha-trách kiết-ma. Nguyên do, trong Luật 
có kể như sau: Có hai ông Tỷ-kheo, một tên Trí 
tuệ, một tên Lôi-ê-na, chuyên tìm tòi chuyện hay 
dở của nhau để cãi cọ đấu đá nhau. Việc cãi và 
bằng binh khí miệng lưỡi này không còn là chuyện 
cãi vả giữa hai người mà nó lây lan ra những người 
khác, khiến cho việc trong chúng chưa có bây giờ 
nó xảy ra, trước có ít bây giờ nó tiếp tục lớn ra. 
Theo trong văn ta thấy có nói: Hãy tác kiết-ma Ha 
trách bạch tứ với hai ông Ty-kheo đó. Nhưng 
muốn cử tội thì phải tuần tự: Kiết-ma cử tội (nêu 
tội ra). Sau khi nêu tội ra, hỏi thây có nhớ tội khẩu 
như đao kiếm không ? (tác ức niệm). Khi tác ức 
niệm: hỏi tháy có nhận tội đó không ? (tự ngôn). 


123 


Nếu thầy không nhận thì chúng Tăng sẽ cử tội 
thầy (thây có tội ấy). Khi cử tội thì phải tập tăng, 
bạch tứ kiết-ma. Thí dụ: Đại đức Tăng lắng nghe: 
nay có hai thầy Ty-kheo này đã cùng nhau tìm tòi 
lôi hay dó của nhau dẫn đến cãi cọ nhau, miệng 
tuôn ra lời như đao kiếm chém nhau, nên hôm nay 
Tăng vì hai thầy Ty-kheo này tác Ha trách kiết- 
ma. Nếu về sau vẫn chứng nào tật nấy thì së gia 
tăng thêm tội nứa. Bạch như thị (kính trình như 
vậy). Xong rồi mới ba lần kiết-ma Ha trách. Người 
bị tội Ha trách trong thời gian chưa giải tội, chưa 
sám hối thì không được làm thầy y chỉ cho người, 
không được thuyết giới, không được thọ đại giới 
cho người. Tăng có sai đi giáo thọ cho Ni cũng 
không được nhận. Ở giữa chúng Tăng có hỏi giáo 
lý cũng không được phép đáp, Tăng sai làm cung 
không được làm. Tăng có thảo luận, bình nghị về 
giáo điển cũng không được dự vào. Nếu sau đó biết 
ăn пап зат hối, nay tôi xin từ bỏ không dám miệng 
xuất ra lời như đao kiếm nứa, xin Tăng giải tội cho. 
Muốn giải tội cũng phải tập Tăng kiết-ma bạch tứ 
giải tội cho thầy. Trường hợp thây cứ phạm mãi 
thì cử tội tán xuất, không cho ở trú xứ cũ. 


2. Tần xuất Kiết-ma. Đây là phạm Tăng tàn 
Ô-tha-gia hành ác hạnh (trong Tăng tàn có tội 


124 


Ô-tha-gia hành ác hạnh, Tăng tàn thứ 12). Đó 
là trường hợp của hai thầy Ty-kheo A-thap-ba và 
Phú-na-bä ở tại Ky-liên. Họ ăn rồi chuyên trồng 
cây hoa lá đem tặng cho cư sĩ, cùng nữ nhơn ngồi 
chung thân mật nói chuyện, đờn ca xướng hát, 
múa may quay cuồng, đi đứng thiếu oai nghi, nhìn 
qua liếc lại, chân trước chân sau xoay qua đá lại. 
Việc làm như vậy ai thấy cũng chê bai, (Ô-tha-gia 
hành ác hạnh cu hữu kiến văn là câu chuyện trong 
luật có nói, làm chuyện вд sờ trước mắt ai cũng 
thấy ai cũng nghe hết), nhưng cũng có một số 
người hoan nghênh hùa theo. 


Thời gian đó cũng có một số Ty-kheo ở nơi 
xứ Gia-thi-di-đế du hành nhân gian khất thực, ai 
nấy nghiêm trang, mắt cứ nhìn thẳng mà bước, 
không nhìn qua ngó lại, không cười giỡn. Các cư sĩ 
trong vùng đó bản tán: mấy vị nây ở đâu tới mà 
nghiêm trang coi bộ khó thân cận quá, không như 
hai thây Tỷ-kheo A-thấp-bà và Phú-na-bà vui vë, 
nói cười tươi tán. Họ bèn bàn nhau, thôi chúng ta 
không cúng cho mấy ông mới này nữa mà chỉ riêng 
cúng cho A-thấp-bà và Phú-na-bà thôi Đức Phật 
nghe chuyện lạ quá, sai đi hỏi, mới biết cơ sự như 
vậy, bèn. bảo Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển- 
liênđem Tăng chúng qua Ky-liên bạch tứ kiết-ma 
để tán xuất hai thây Tỷ-kheo A-thấp-bà và Phú-na- 


125 


bà ra khỏi trú xứ đó. Khi bị tấn xuất, hai tháy còn 
nói lại với dân chúng đó rằng: “Tôi nói cho các vị 
biết, ông Xá-lợi-phất cùng ông Mục-kiên-liên, ông 
thì thuyết pháp hay, ông thì thần thông giỏi, các 
vị nên coi chừng keo bị mấy бпр dụ dỗ mê hoặc đó. 
Các ông đó dễ sợ lắm. Tụi tôi đi thi đi, ở nhà các 
vị phải canh chùng đừng theo mấy ông.” 


3. Y chỉ kiết-ma. Là trường hợp thây Tỷ-kheo 
tên Sô vô trí mà phạm tội. Thầy xen lộn với bạch 
y, ở chung ở cha với họ gần рш với họ, không 
thuận theo Phật pháp. Phật nghe vậy khiến các 
Ty-kheo khác kêu thầy về, sai bạch tứ kiết-ma bắt 
phải у chỉ. Từ nay Thầy phải y chỉ trú. Tức là phải 
tim một vị Tý-kheo đa văn, giới đức để dựa vào mà 
học luật, học pháp, để mà tu hành. 


4. Giá bất chí bạch y gia kiết-ma (nhà của 
người bạch y tức cư sĩ. Tức kiết-ma ngăn không 
cho họ đến nhà của người bạch y. Nguyên do là vì 
ở trong Mật lâm có thầy Ty-kheo tên Thiện Pháp, 
Һау ở trong đó tu và được ông cư sĩ Chất-đa hay 
đến cúng dường. Thời gian sau có Tôn gia Mục- 
kiển-liên và Xá-lợi-phất đến Mật lâm thuyết. pháp, 
ông cư sĩ nghe pháp thích thú, hoan hy quá và mời 
hai vị về thọ trai cúng dường. Thế là thây Thiện 
Pháp di qua nhà dòm ngó, thấy thức ăn cúng cho 
mình khác với cúng hai Tôn gia, liên sinh lòng 


126 


ganh tức nói: Те ra ông cúng minh như vậy та lại 
cúng dường cho hai vị hơn mình như thế, bèn 
châm chọc nhà cư sĩ rằng: “Thức ăn gì cũng ngon 
hết, cũng tốt hết nhưng thiếu dầu ép gia vị (hó ma 
té) nên cũng hóa га cúng đổ ăn tôi.” Thầy vừa nói 
vừa chắp tay sau lưng di qua di lại. Ông cư sĩ nghe 
vậy cúng nói lại. Thầy này lạ chưa, nghe thầy tu 
hành гїї giới hạnh, tu Thiền định, theo Chánh 
pháp nhưng nói gì mà hạ tiện vậy, chẳng khác gì 
một nước không có gà, rồi một người đem một con 
gà mái tới cho rập với con qua đen sinh ra gà 
nhưng mà nửa gà nửa qua, kêu Ó kê (gà qua). Phật 
nghe chuyện đó sai người gọi về, họp chúng lại 
kiết-ma cử tội Giá bất chí bạch y gia. Thường 
thường đi khất thực thi thứ đệ khất thực, không 
phân biệt, bình đẳng khất thực, ai cho gì lấy nấy 
trừ các dó sống và đô hạt sống, tử nhà này đến nhà 
khác, không cho thi di chứ không phải người ta 
mới bước ra cửa đem dô cho là xông vào nhà liền. 
Trong luật nói đó là tác bất ứng tác - nghĩa là làm 
việc không nên làm. Phép khất thực thì đến trước 
nhà người đứng im lặng, có cho thì lấy không cho 
thi đi qua nhà khác, không phân biệt gì cả. Nhưng 
đối với trường hợp thảy Thiện Pháp và cư sĩ Chất- 
da thì sao ? Phải làm phép kiết-ma không cho thây 
tới nhà cư sĩ này nữa. Và cũng phải kiết-ma cử 


127 


người tới nhà cư sĩ chất-đa xin lỗi. Người cử di 
phải đủ ќат pháp. 


128 


о m > m = 


Ba vàn, có tri. 

Khéo nói (thiện thuyết). 

Tự mình biết mình tức tự thân đã giải 
được tội rồi. 

Biết ý người khác. 

Biết nghe lời người khác nói. 

Người đó có thể nhớ sự việc. 

Không có tỳ vết, khuyết điểm gì. 


Hiểu rõ được trong câu nói lành hay dữ. 
Xét trong chúng chỉ có Tôn giả A-nan là 
đủ tám điều đó nên cử đi. Tôn giả А-пап 
dắt Һау Thiện Pháp đi theo, nhưng bắt 
đứng ngoài chỗ xa xa, Tôn giả A-nan vào 
nhà cư sĩ Chất-đa nói rằng. Thưa ông cư 
sĩ, ông là người trọng Phật, trọng Pháp 
kinh Tăng mà có lời lẽ thô lỗ như vậy, 
thiết tưởng cúng nên sám hối, vì đã xúc 
phạm đến Tam Bảo. Nếu ông cư sĩ nhận 
lỗi và xin sám hối thì thôi. Nhược bằng 
không chịu sám hối thì phải ra dắt thây 
Tỷ-kheo phạm tội tới ông cư sĩ đứng ở 
chỗ mắt thấy nhưng tai không nghe bảo 
vị ấy sám hối, nhưng phải cốt để ông cư 


sĩ Chất-đa thấy bóng dáng. Xong rồi trở 
về nhà cư sĩ nói này ông cư вї, thây Ty- 
kheo ấy đã xin sám hối rồi. Ông cư sĩ 
chấp nhận thi tốt, còn không thì bắt 
thây đến ngay ông cư sĩ Chất-đa mà sám 
hối (rất công phu). 


Có mười sự việc bị Tăng kiết-ma cấm Tăng 
đến nhà cư sĩ. Mười sự ấy là gì ? 


1. 


мот № 


10. 


Dùng lời nói thô tục mắng chửi cư sĩ. 
Dùng các phương tiện làm cho kẻ bạch 
y tổn giảm. 

Làm việc không có ích lợi (bất nhiêu 
ích sự). 

Làm cho cư sĩ mất riơi cư trú. 

Làm náo loạn nơi sinh hoạt của cư sĩ. 
Đối trước nhà bạch y mà hủy báng Phật. 
Đối trước nhà bạch y mà hủy báng 
Pháp. | У 
Đối trước nhà bạch у mà hủy báng 
Tăng. 

Đối trước bạch y nói những lời hạ tiện 
mất tư cách. 

Thất hứa, thất tín với cư sĩ, làm họ mất 
tin tưởng. 


5. Bát kiến си. Thây Xién-dà Tỷ-kheo phạm 


129 


tội, chúng Tăng hỏi thầy со thấy tội không ? Thây 
cứ một bë nói không thấy. Tăng bạch tứ kiết-ma 
cử tội “không thấy” của thầy. Người đã bị Tăng 
kiết-ma loại này thi không được thọ đại giới cho 
người, không được độ người, không làm y chỉ cho 
người, không được thuyết giới... 


6. Bất sám си. Thây Xiến-đà Tý-kheo phạm 
tội, chúng Tăng nói thầy phạm tội thì nên sám hối. 
Thåy nói không sám. Chúng Tăng kiết-ma cử tội 
“bất sám” (Bất sám tội cử). 

7. Ác kiến bất ха cử. (có ác kiến mà khuyên 
không chịu bỏ). Có thầy Ty-kheo Lôi-trà nói: Theo 
chỗ tôi hiểu, dâm dục không phải là pháp chướng 
đạo, các Tỷ-kheo khác khuyên thầy không nên nói 
như vậy. Như Lai không dạy như vậy. Nhưng thây 
khu khu không bỏ. Phật nghe và gọi thầy tới диб 
trách, tập chúng kiết-ma cử tội, có ác kiến mà 
không chịu bỏ. (Ác kiến bất xả tội cử). 

Bất cứ tội gì, người cử tội phải có đủ 5 đức: 

1. Đúng thời chứ không phải phi thời. 

2. Đúng thật chứ không phải hư vọng. 

3. Vi muốn được lợi ích chứ không phải 
không lợi ích. 

4. Lời nói nha nhặn chứ không thô bạo. 

5. Tử tâm chứ không phải ác tâm, 


130 


Tóm lại, mục đích của kiết-ma là hành thiện 
và ngăn ngừa điều ác. (trừ ác). 


Kiết-ma để làm gì ? Có ba loại: 


1. Kiết-ma vị nhơn tác. Đó là pháp kiết-ma 
nhơn nơi người, vì người mà thiết lập nên gọi là vị 
nhon tác. Ví dụ kiết-ma thọ giới, kiết-ma sám hối, 
kiết-ma trị tần. Loại nây có thể phân làm 2 loại: 


* Vị nhon tác tư sự: Chỉ có lợi cho cá nhân 
chứ không phục vụ việc công. Ví dụ kiết-ma thọ 
giới. Ai thọ giới thì người đó có lợi, ai sám hối thì 
người đó được nhờ. 

* Vị nhon tác công sự: Lợi ích được phổ cập 
cho nhiều người. Ví dụ kiết-ma thuyết giới, Tự tứ. 
Trong đó ai cũng được lợi ích chứ không riêng gì 
cho ai. 

2. Vị pháp tác kiết-ma: Vì một pháp sự mà 
tác pháp kiết-ma. Ví như thuyết giới, Tự tứ, kết 
tập Kinh tạng... Nhờ việc náy mà có lợi ích đến 
mọi người. 

3. Vị sự tác kiết-ma: Vì một sự việc não đó 
mà tác pháp kiết-ma. Ví như kết tịnh địa, tịnh 
khố... Tịnh trù là đế đổ ăn thức uống, tịnh khó là 
để chứa dó dùng. 


Ngoài ra còn có loại kiết-ma vị nhơn vị pháp 
và vị sự. Như thọ công đức y thuộc vị pháp và vị 


131 


sự kiết-ma. Kết giới đồng thuyết giới đồng lợi 
dưỡng là pháp kiết-ma vị pháp vị sự và vị nhơn. Vì 
ca hai bên cúng hòa hợp với nhau. 


IV. XỨ. 


Xứ kiết-ma là nói vå sự kiết giới. Việc kiết 
giới phải có phép tắc. Ví dụ kiết-ma ở đâu ? Phải 
có chỗ đàng hoàng chứ không phải bạ đâu làm đó. 
Chỗ đàng hoàng là chỗ kiết giới. Giới có hai loại: 
Tự nhiên giới và Tác pháp giới. 

Tự nhiên giới là chỗ tự nhiên mà thành nơi 
cư trú của Tăng, chứ không phải do kiết-ma qui 
định, như chùa, viện, A-lan-nhã, thôn xóm. Thủy 
giới cũng là tự nhiên giới nhưng không phải chỗ 
trú xứ của Tăng. 

— Tác pháp giới cũng gọi là nhiếp Tăng giới. 
Tức là giới hạn cho Tăng sinh hoạt mọi việc pháp 
sự trong đó. Lớn thì có đại giới, giới trường, nhỏ 
thì có tịnh trù, tịnh khố và tiểu giới để dùng trong 
khi đi đường không thể đến trong giới trường để 
thuyết giới, tự tứ. Giới nảy do Tập Tăng kiết-ma 
mà thành, cho nên gọi là tác pháp giới. 


57. Tập Tăng tác 


Trong các pháp kiết-ma đó có loại kiết-ma 
tập Tăng tác tức khi tập Tăng làm kiết-ma liên. Ví 


132 


dụ như thọ giới, kiết giới. Nhưng trừ hai trường 
hợp là tự tứ và thuyết giới. 


58. Thứ hậu tác 


Thứ hậu tác là gì ? Trước khi thuyết giới, tự 
tứ, phải có một ngày dự bị tập chúng để kiểm điểm 
chúng tăng có thanh tịnh không ? Nếu ai có lỗi thì 
phải lo sám hối trước để ngày mai được thanh tịnh 
mà kiết-ma tự tứ, thuyết giới, gọi là kiết-ma thứ 
hậu tác. 


Tổ chức tự tứ nhiều khi làm luộm thuộm quá 
nên kết quả không được như ý, nhất là khâu tập 
chúng để tự tứ mà lộn xộn thi trái lời Phật chế. 


Ngũ phân luật có nói: “Dục thuyết giới tự tứ, 
như tăng bất hòa, ưng tại thuyết giới tự tứ chỉ tiền 
hòa giải, dĩ thuyết giới tự tứ do Phật chế chi chánh 
yếu tăng bất cảm giải tán”. Nghĩa là muốn thuyết 
giới muốn tự tứ mà tăng bất hòa thì trước khi 
thuyết giới tự tứ Tăng phải giải hòa đa, vì việc 
thuyết giới tự tứ là việc chánh yếu của Phật chế, 
Tăng không dám giải tán. Nếu đến khi thuyết giới 
tự tứ mà giải tán là trái với chánh yếu của Phật. 
Có người nói rằng Tăng bất hòa mãi thì không 
thuyết giới không tự tứ được như vậy mãi hay 
sao ? Thuyết giới tự tứ cốt là hòa, nếu không hòa 


133 


thì làm sao mà thuyết. Tăng hòa ở dây chủ yếu là 
không có bốn việc: прбп tránh, mích tránh, phạm 
tránh, sự tránh (như đã nói ở đoạn trước). Tăng 
bất hòa mà không giải thì thuyết sao được. Nên 
phải hiểu cái nào chánh cái nào phụ, cái nào trước, 
cái nào sau. Không lấy cái khinh mà làm cái 
trọng được. 


Tóm lại, mục đích kiết giới cốt để nhắc lại sự 
trì giới và cơ bản là trì giới, còn thuyết giới là phụ, 
để hỗ trợ thêm, như cây mà mình tưới thêm nước. 
Cây vốn phải sống mới tưới nước, còn không sống 
thì tưới làm gì ? Thành tưới nước không quan 
trọng bằng cây sống. Thuyết giới là để hỗ trợ cho 
giới nên gọi là trưởng tịnh. Giới có tịnh thì mới 
trưởng, tức là thêm phân cho mau tốt. 

Như vậy, tóm lại muốn kiết-ma phải có bốn 
diu kiện là Pháp, nhân, sự, xứ. Pháp là nguyên 
tác, thủ tục, phương thức kiết-ma như đơn bạch, 
bạch nhị, bạch tứ. Nhân là điều kiện về nhân sự, 
nghĩa là nhân số phải đủ. Ví dụ thọ đại giới ở nơi 
đông tăng (trung quốc) phải đủ mười vị, ở chỗ ít 
tăng (biên địa) năm vị. Sự là kiết-ma về việc gì. Xứ 
là kiết-ma phải làm trong một giới vức nhất định, 
làm khác là sai gọi là kiết-ma phi tướng tức kiết- 
ma không đúng cách. 


134 


59. Kiết-ma phi tướng. 


Là kiết-ma không đúng cách: Có bảy cách 
kiết-ma phi tướng. 


1. Kiết-ma phi Pháp phi Ty-ni. Chữ Ty-ni là 
luật, nên hiểu đó là phi Pháp, phi Luật. Trong lời 
di giáo của Phật có nói: Nay Ta để Pháp và Luật 
cho các ngươi thọ trì (nghĩa chung). Thế nào gọi là 
phi Pháp phi Ty-ni ? Kiết-ma không đúng cách, 
đáng bạch tứ lại bạch nhị, hoặc kiết-ma trước bạch 
sau, đó gọi là phi pháp. Một hai người truyền giới 
cho người khác, hoặc Tăng 4 người truyền cho 4 
người, đó gọi là phi Ту-пі. Ví dụ như khi thọ đại 
giới mà một, hai, ba hoặc bốn người thọ cho một 
người trở lên thì dù có làm kiết-ma truyền thọ 
cũng không thành. Vì nếu biên địa phải có năm 
Tăng (trong đó một vị kiết-ma còn bốn biểu quyết), 
ở trung quốc phải có mười vị mới đúng. Hoặc như 
năm người truyền giới cho bốn giới tử cúng bất 
thành, vì bốn người là thành Tăng, không lý Tăng 
truyền giới cho Tăng. Tăng chỉ được trao giới cho 
từng vị chứ không thể cùng lúc trao cho bốn người. 
Do vậy giới дап chỉ lần lượt trao giới cho một đến 
ba giới tứ. Ba vị cũng là phương tiện, chưa đúng 
luật lắm. Vì mỗi lần truyền giới là như ở đời bà mẹ 
sinh ra một đứa con, không thể trong một hai giờ 


135 


mà sinh đe quá ba đứa con. Đúng lý nhất phải 
truyền cho một người mà thôi. 


Ngày xưa đức Phật thấy ai có đủ điều kiện 
thì cho thọ giới chứ không cần tổ chức một giới 
đàn thật lớn. Tổ chức thọ giới rám rộ có cái lợi về 
lượng, và cũng làm cho nhiều người hộ giới xem 
đàn mà phát tâm; nhưng cũng có cái hại về phẩm. 
Vì trong một giới đàn lớn thường có nhiêu người 
nhân cơ hội cüng thọ cho luôn mặc dù chưa đủ 
tư cách. 


Cư tội Tỳ-kheo thì phải là Tăng cử, không cá 
nhân nào có quyển kết tội cá nhân nào. Ba người 
cũng không dược kết tội mà phải đủ chúng bốn 
người trở lên. Nêu tội thì có thể một người nêu, 
nhưng xét tội và kết tội thì phải là chúng Tăng 
mới xét và kết tội được. Cũng vậy chỉ có Tăng 5 
người, 10 người mới truyền giới cho người khác, 
chứ cá nhân không truyền đại giới được. 

2. Phi pháp biệt chúng Kiết-ma. Thế nào gọi 
là phi pháp biệt chúng ? Nghĩa là bạch việc này 
mà kiết-ma việc khác. Biệt chúng là tách ra khỏi 
chúng. Đáng bạch nhị mà bạch tứ là phi pháp. Thế 
nảo gọi la biệt chúng ? Trong chúng có bao nhiêu 
người, kiết-ma cần bao nhiêu thì phải có mặt đủ, 
nếu vắng mà không ас dục là biệt chúng. Người 


136 


đáng đến không đến cúng gọi là biệt chúng, nếu có 
duyên sự Tam Bao thì phai dú dục, không dữ dục 
là biệt chúng. 


3. Phi phá р hò а hg p kif t-rRá.dụ người nào 
cán có mặt thì có mặt, người nào vì duyên sự Tam 
Bảo thì dữ dục. Người có mặt thì hòa hợp nhất trí 
chứ không có sự bất. hòa gọi là hòa hợp chúng. Hòa 
hợp Tăng là một sự hòa hợp triệt để, mười người như 
một, dù có một người có mặt, mà tâm không hòa 
cũng bất thành, chứ không phải thiểu số phục tùng 
đa số. Tuy chúng hòa hợp mà Kiết-ma lại phi pháp 


4. Миг pháp biệt chúng kiét-ma. Là Kiết-ma 
đúng như pháp nhưng lại biệt chúng thi cũng 
thành phi tướng. 


5. Pháp tương tg biệt chúng Kiếf-ma. Đáng та 
bạch rồi mới Kiết-ma, đằng này kiết-ma rồi mới bạch, 
thế là lộn ngược, gọi là tương tợ như pháp (có bạch 
đang hoàng) mà biệt chúng, nên thành phi tướng. 


6. Pháp tương tg hòa hợp chúng Kiết-ma. 
Đáng tiên bạch hậu Kiết-ma, lại tiên Kiết-ma hậu 
bạch. 


Z. Bi giá như bất chí Kiét-ma. Khi Kiết-ma 
thọ giới, một trong mười vị “Thập sư” ngăn không 
cho thọ, đúng luật là không được thọ, nhưng chín 


137 


ông còn lại vẫn Kiết-ma cho thọ thì đó là Kiết-ma 
phi pháp. Trong luật không phải lấy thiểu số phục 
tùng đa số mà là phải hòa hợp triệt để 100% mới 
hợp lệ. 

Vậy muốn Kiết-ma cho đúng pháp phải tránh 
bay điều phi tướng trên. Ngoài ra còn bày việc phi 
pháp nữa trong Kiết-ma. 


1. Nhơn phi. Trong số người tới dự Kiết-ma 
mà có lỗi không chịu sám hối, hoặc nghi có tội mà 
không phát lộ, hoặc ở trong một giới mà biệt 
chúng, hoặc không ngăn những người bị bất kiến 
cử, bất thọ hối cử và ác kiến bất xã cử, ba hạng 
này không được dự vào, không được thuyết giới... 
Thế mà trong khi Kiết-ma không mời họ ra là 
nhơn phi. 


2. Pháp phi: Ví dụ, ba vị trở xuống mà vẫn 
đơn bạch Kiết-ma là pháp phi (ba người là đối thủ 
chứ không đơn bạch được. 

3. Sự phi: Làm không đúng thời. Ví dụ mới 
tới ngày thứ mười hai da tự tứ là sự phi. Chỉ Kiết- 
ma lược tự tứ khi gặp nạn. Binh thường mà lược 
Tự tứ cũng là phi. 

4. Nhơn pháp phi: Trên là nhơn phi, pháp 
phi, sự phi riêng. Còn đây cà nhơn, pháp, đều phi. 


138 


5. Nhơn và sự đêu phi: Trên là nhơn phi 
pháp phi, đây nhơn và sự đều phi. 


6. Pháp sự phi: Trên pháp phi riêng, sự phi 
riêng, bây giờ pháp và sự đều phi. 


7. Nhơn pháp sự giai phí: Ba thứ cùng phi 
một lần. 


Nhung trường hợp sau đây cũng gọi là phi 
Pháp phi Ty-ni. Ví dụ: Có một Ty-kheo tự thấy 
không phạm, khi được các Tỷ-kheo khác hỏi, thây 
nói không thấy mà Tăng vẫn Kiết-ma cử tội gọi là 
bất kiến cứ, đương sự không thấy tội không sám 
hối, Tăng vẫn Kiết-ma cư tội bất ато gọi là bất hối 
cử. Các Ty-kheo bắt phải bỏ ác kiến, thầy thấy 
mình không có ác kiến, nên không có gì phai bỏ, 
vậy mà Tăng vẫn Kiết-ma cử tội ác kiến bất xã gọi 
là ác kiến bất xả cứ. Kiết-ma như vậy gọi là Kiết- 
ma phi pháp phi luật. 


Ngược lại có trường hợp một Ty-kheo không 
thấy có tội, mà các Tỷ-kheo nói có, thầy cũng sám 
hối xin bỏ, thì cũng gọi là phi pháp phí luật. (Khác 
với Xiến-đà Ту-Кһео có tội mà nói không có). 


60. Dự dục 
Muốn dùng mắc tội biệt chúng thi trong một 


139 


đại giới chúng Tăng có bao nhiêu Tăng số, khi 
thuyết giới phải có mặt đầy du con số ấy. Người 
nảo co duyên sự phải vắng mặt như vì Tam Bảo sự 
duyên, phụ mẫu sự duyên, hay lý do chính đáng thì 
phải dự dục. Dự dục là mình gởi ý muốn саа mình 
đến với buổi thuyết giới đó. Khi dự dục thì nói, 
ngày nay chúng Tăng thuyết giới, tôi xin dự dục 
như pháp Tăng sự hay như pháp Tăng sự Kiết-ma. 
Nếu du dục khi thuyết giới, Tự tứ thì phải nói dú 
là tôi xin dự dục thanh tịnh, hoặc dự dục Tự tứ. Ý 
nghĩa của việc dự dục là: Tôi tuy vắng mặt, nhưng 
Tăng làm gì tôi xin đồng tỉnh hết. (Lưu ý về chứ 
thanh tịnh và chu Tự tứ. Thanh tịnh là nói khi 
thuyết giới, chu Tự tứ nói trong khi Tự tứ. Còn các 
trường hợp khác Kiết-ma thì không dùng đến). Tất 
ca mọi Kiết-ma đều được phép dự dục chi trừ Kiết- 
ma kiết giới là không được phép dự dục. (Kiết giới 
không được phép dự dục vì cần có mặt để biết giới 
tướng ngang đâu mà thi hành, còn vắng mặt thi 
làm sao mà biết được). 


61. Nhận dự dục 


Một người có thể nhận lãnh cho một vị hay 
nhiều vị dự dục cũng được, miễn là người đó đủ sức 
nhớ tên của người gởi, chứ không bắt buộc một 
người chỉ nhận cho một người dự dục. 


140 


Đến ngày thuyết giới hoặc Tự tứ ma vi có lý 
do chính đáng không đến thì dự dục người khác 
ràng: Bạch Đại đức, hôm nay chúng Tăng thuyết 
giới (hoặc Tự tứ) tôi xin dự dục như pháp thanh 
tịnh (hoặc dự dục như pháp Tự tứ). Người nhận 
dục, khi đến ngày thuyết giới hoặc Tự tứ, nghe vị 
Kiết-ma hỏi thì ra giữa chúng mà thuyết dục như 
người kia đa dự dục. 


62. Dự dục không thành 


Có năm trường hợp dự dục không thanh. 


1. Cách đêm mà dự dục. Ngày mai mới Bố- 
tát, tối nay gởi trước, không thành. 

2. Đi ra ngoại giới mà dự dục. Da ở ngoài giới 
thì gởi làm gì nửa, chỉ đang ở trong đại giới mới 
dự dục. 


3. Tăng dự dục cho Ni hay gởi cho cư si 
không thành. Ni dự dục cũng vậy. 


4. Dự dục rồi hoàn tục coi như không. 

5. Dự dục rồi lại đến, đến lại đi, không thành. 
63. Kiết đại giới bên Tăng và bên Ni 

Và Đại giới. Khi Tăng đã kiết rồi, Ni có thể 


141 


kiết đại giới chồng lên mà đại giới của Tăng cũng 
không mất. Ngược lại khi Ni đã kết đại giới rồi mà 
Tăng kiết đại giới chồng lên cũng không mất đại 
giới của Ni - Vì Tăng kiết đại giới Ni không biết. 
Ni Kiết Tăng không biết. Tóm lại, bên nào kiết thì 
bên đó biết, chứ không có tiết lộ cho nhau biết, nên 
bên nào cũng được yên ốn hết. 


64. Xuất gia thọ giới 


Người đầu tiên đi xuất gia với Phật Ngài gọi 
là “Thiện lai Ty-kheo” là thành Tỷ-kheo rồi. Còn 
Sa-di đi tu đầu tiên là La-hâu-la và tôn giả Xá-lợi- 
phất được Phật sai làm Hòa thượng truyền giới 
cho La-hầu-la. Sau La-hẳầu-la cũng có nhiêu em bé 
xin đi xuất gia. Có một lân, một vị Tỷ-kheo lớn tuổi 
nhận một em bé dưới mười hai tuổi cho xuất gia 
làm Sa-di. Khi vị trưởng lão đi khất thực, vị Sa-di 
đi theo hầu, khi tới quán bán bánh nào, em cũng 
đưa tay ra xin, làm cho các vị Tỷ-kheo thấy xấu hó. 
Phật nghe vậy liên kêu vị trưởng lao lên quở, Ngài 
nói các em bé nhỏ quá nhận cho đi xuất gia làm gi 
để cho thiên hạ cơ hiểm, từ đó Phật không cho 
phép các vị Ty-kheo nhận các em bé dưới mười hai 
tuổi xuất gia. 


Nhưng có một lân, thấy một em bé dưới mười 


142 


hai tuổi mổ côi cả cha lẫn mẹ, đến xin Tôn giả 
Xá-lợi-phất xuất gia. Tôn giả không nhận vi đã có 
lệnh của Thế Tôn. Tuy nhiên, do từ tâm đối với em 
bé má côi này, nếu không nhận em có thể gây mòn 
và chết, do vậy Tôn giả đến cầu xin với Phật. Phật 
hỏi em có đuổi qua được không ? (Ó Ấn Độ có tục 
lệ Điểu táng nên qua sinh sôi nảy nở vô số kể). Em 
có ăn một búa được không ? Em có giữ được một 
số giới không ? v.v... Tôn giả bạch Ngài là hy vọng 
em có thể giữ được. Ngài đồng ý và bảo Tôn giả 
Xá-lợi-phất độ cho em bé đi xuất gia làm Sa-di đuổi 
qua. (Khu ó Sa-di). Khu ô là chứ của nhà Phật. Sau 
này các vị Tổ mới thêm Hình đồng 8a-di là tuy có 
mặc áo chủa nhưng chưa có giới pháp nào cả, vì 
còn nhỏ, rồi đến Pháp đồng Sa-di là có thọ mười 
giới. Trường hợp đặc biệt đủ hai mươi tuổi, căn cơ 
да, thì có thể cho thọ Sa-di và sau đó thọ Tỷ-kheo 
liền cũng đúng Luật. Cũng có trường hợp ngoại 
đạo xin xuất gia, tùy từng trường hợp cụ thể và 
hoàn cảnh mà ấn định ngày cho thọ giới. Người 
tuổi đã 70 thì dứt khoát không cho thọ Tỷ-kheo. 
Một vị Ty-kheo được phép bảy lần tu lại nếu họ xả 
giới đàng hoàn. Về phía bên Ni khi đã ха giới rồi 
thì không được tu lại. Khi thọ giới phải đủ thú tục, 
nhưng khi xã giới thì chỉ cán nói một câu rằng tôi 
nay xin ха giới cụ túc hay không làm Sa-môn là đủ, 


143 


bất cứ noi với ai mà họ nghe mà hiếu. Thọ giới rất 
khó như trèo lên cây rất công phu, nhưng khi ха 
giới thi như từ trên cây tuột xuống đất rất dễ. 


65. Tÿ-kheo. 


Chu Ty-kheo Phan tự là Bhiksu có nghĩa là 
thành tựu trọn vẹn. Tàu dịch là cận viên (gần tới 
Niết-bàn, tức gần viên tịch) hay bước lên chỗ cao 
(Upasampada). Ора: gần роі ở trên, Sampada: đến 
nơi, thành tựu trọn vẹn. 


66. Đời sống A-la-hán 


Đời sống A-la-hán có bốn sự thanh tịnh a. 
được giới thanh tịnh ; b. lục căn thanh tịnh ; c. 
mạng sống thanh tịnh ; d. niệm thanh tịnh. Có 
người tưởng nhåm là phải do ít ăn, ít ngủ, hay có 
thể bay lên trời, chui xuống đất mới gọi là A-la- 
han. Nếu thế thi Tôn giả Xá-lợi-phất có bay đâu 
mà cũng thành A-la-hán. 


67. Hòa thượng 


Một người thọ giới rồi mà không có năm điều 
kiện sau đây thì suốt đời phải y chỉ nơi một vị thây 
Hòa thượng hay A-xà-lê. a. Không biết thế nào là 
phạm giới ; b. Không biết thế nào là không phạm 


144 


giới ; c. Không biết thế nào là phạm khinh ; d. 
Không biết thế nào là phạm trọng ; e. Không biết 
tụng giới bổn Tỷ-kheo. 


Vị thây Y chỉ là A-xà-lë hay Hòa thượng. 
Chứ Hòa thượng là một từ của Tây vức (Tây 
Trung Quốc như Quy Tư, An Tức... ngày trước khi 
chưa rõ địa dư, người ta gọi Ấn Độ là Thiền Trúc. 
Còn Iran hay An Tức, quê ngài An Thế Cao... 
thuộc Tây Vức). Hòa thượng là người giám hộ 
trực tiếp cho đệ tứ. Có ba bậc Hòa thượng. a. Hòa 
thượng thế độ ; b. Hòa thượng truyền giới ; с. Hòa 
thượng y chỉ. 


Hòa thượng đủ tư cách truyền: giới và làm thây 
cho người khác phải có những điều kiện như sau: 


1. Tăng phải đủ mười hạ lap. Ni phải đủ mười 
hai hạ lạp. 


2. Biết trì, phạm, khinh, trọng. 
3. Có kiến thức quảng bác. 


4. Giải được những tâm tư uẩn khúc trong 
tâm đệ tú. 


5. Đủ sức đưa đệ tử lâm lạc trở về với chánh 
pháp hay giải thích cho đệ tử để phá trừ những 
kiến chấp sai lạc. 


145 


68. Y chỉ 


Nếu Bồn sư tịch thì có thé xin у chỉ thầy 
khác, hoặc thầy bỏ đạo, hoàn tục, ra ngoại giới, 
không cùng giới với mình nứa, hoặc đệ tử có duyên 
cần đi chỗ khác ở chứ không ở cùng thầy nữa thì 
có thể xin y chỉ với một thây khác. 

Trừ trường hợp mình tự ý bỏ đi hay thầy 
không cho у chỉ mà bo di, cũng có khi са hai bên 
đều muốn xa nhau nhưng không thể công bố vi lý 
do nào đó, thì có thể bên thầy hay trò ra khỏi ngoại 
giới một đêm cho đến.khi bình minh xuất hiện trở 
về, thế là mất y chỉ hoặc lên giới trường ngủ một 
đêm cũng mất y chỉ. 

69. Nên học và không nên học 

Có bốn trường hợp. 

1. Thây có pháp, có thực. Pháp là Giới, Định, 
Tuệ. Thực là khất thực dễ dàng. 

2. Thầy có Pháp, không có thực. Có dạy dỗ 
nhưng khất thực không dễ dàng. 

3. Thây có thực, không có Pháp. Khất thực 
dë dàng nhưng không ai dạy dỗ. 

4. Thây không Pháp, không thực. Không có 
ai dạy và khất thực không dễ dàng. 


146 


Hạng Thây thứ nhất dù có диб: trò cũng 
không đi. Hạng thứ hai thì đuổi mới đi. Hạng thứ 
ba và bốn không đuối trò cũng đi. 


70. A-xa-lê 


A-xà-lê dịch là quy phạm sư, tức là vị thầy 
mô phạm, gương mẫu. Có năm hạng A-xà-lê. 

1. Thầy khi xuất gia. Tức thây cho minh xuất 
gia. 

2. Thầy truyền đại giới. Làm kiết-ma thọ giới 
cho minh. 

3. Thầy giáo thọ. Lâm giáo thọ cho mình thọ 
đại giới. 

4. Thây dạy Kinh. Dạy Kinh cho minh dü chỉ 
là bốn câu kệ. 

5. Thây Y chỉ. Dù chỉ cho mình y chỉ trong 
một đêm cũng là A-xà-lê. 

Khi đệ tử da thọ giới rồi thì phải học giới và 
thuyết giới. 


71. Nguyên nhân thuyết giới 


Nguyên do có sự thuyết giới là vì lúc đầu 
Phật chưa thuyết giới, nhưng ngoại đạo Phạm chí 
tập họp một tháng ba lân để thây trò gặp gỡ sinh 
hoạt vui vẻ, và tín đổ quy tụ cúng dường hoan hy. 


147 


Vua Bình Sa vương thấy thế về bạch Phật. Phật 
cho phép các Ty-kheo một tháng hai lần gặp gỡ 
nhau. Lúc đầu vâng lời Phật họ cũng nhóm họp 
nhưng ai nấy đều ngồi Thiền im lặng, bị cư sĩ chê, 
Phật bèn dạy ngỏi lại thì phải nói Pháp. Khi được 
phép nói Pháp thì các Ty-kheo phai nói về Kinh, 
khi nói Kinh thi người nói nghĩa không nói văn, 
người nói văn không nói nghĩa. Người ngôi tòa cao 
kẻ thích tòa thấp, trong khi đó có người tham 
Thiên, có người kinh hành, thậm chí có kẻ ngủ 
gục. Do do không có sự thống nhất trong Tăng 
chúng, trong khi đó.có một số tân Tỷ-kheo muốn 
học hỏi nhưng không cô ai dạy dỗ, hướng dẫn. 
Phật biết và dạy các vị cựu Ty-kheo rằng có nhiều 
tân Ty-kheo muốn học giới, vậy trong ngày đó phải 
thuyết giới cho họ nghe. Các Ty-kheo khi nghe 
Phật dạy thì mừng quá vì nói Kinh thì lại cãi nhau 
về lý le, ngồi Thiền thì hay ngủ gục, thôi thì 
thuyết giới là gọn nhất. 
72. Bố-tát 

Tu đó chư Tăng, Ni mỗi tháng hai lần thuyết 
giới, còn gọi là Bố-tát. Chữ Bố-tát dịch từ tiếng 
Phạn là Uposatha, nghĩa là ngày tịnh trú, trưởng 
dưỡng, trưởng tịnh, trai giới. Ngày bát quan trai 
của cư sĩ cũng gọi là uposatha. 


148 


73. Mục đích Bố-tát 


Mục đích Bố-tát thuyết giới là nhắc nhở 
nhau về giới pháp đế tu hành gọi là trưởng tịnh. 
Tăng không an cư chỉ phạm tội Đột-kiết-la. Ni 
không tiên an cư phạm Đột-kiết-la, không hậu ап 
cư phạm Ba-dật-đề, như vậy đủ biết phạm điều 
không an cư không nặng bằng phạm các giới khác. 
Từ đó đã hình thành ra hai kỳ bố-tát thuyết giới, 
nhưng trường hợp không bố-tát được thì luật phụ 
có ghi (Luật chính không nói) thêm có thể trung 
gian Bố-tát. 


74. Trung gian Bố-tát 


Nếu có những nạn duyên xảy ra cho Tăng 
không thể giữ đúng hạn kỳ Bố-tát thì có thể triển 
hạn, dời sang ngày khác. Nhứng tai họa được kể là 
do vua quan đưa đến, do đạo tặc, do nước, do lửa, 
do bệnh, do người, do ma quy hay thú vật. Việc 
thuyết giới không tác pháp được trong hai ngày 
theo định ky chính thức mà thực hiện trong 
khoảng giữa hạn kỳ nãy với hạn kỳ sau được gọi là 
trung gian Bố-tát. Trừ hai ngày chính thức Bố-tát 
trong tháng và một ngày trước một ngày sau của 
hai ngày đó, những ngày còn lại gọi là trưng gian. 
Ví dụ, nếu 15 âm lịch phải thuyết giới nhưng do tai 
họa phải dời qua ngày 17, 18... triển hạn lâu nhất 


149 


là đến 28 hoặc 27 nếu tháng thiếu. Nếu Bố-tát 
ngày 30 bị dinh chỉ thi dời qua ngày mồng 2 và lâu 
nhất là đến 13. Việc thuyết giới không được tiến 
hành hai ngày liên nhau. Nếu hạn ky chót của 
ngày trưng gian Bố-tát chưa thực hiện được, thì 
việc thuyết giới định ky trước se hợp làm một với 
định ky sau. 

Trường hợp chúng Tăng bất hòa mà Bố-tát 
thì bị Đột-kiết-la. Trong khi Bố-tát, có khách Tăng 
đến thì có thể du, nếu khách Tăng nói chưa từng 
nghe giới xin nói giúp, trong khi minh thuyết giới 
gần xong, thì cứ thuyết cho xong rôi nói lại cho 
khách Tăng nghe, nhưng không Yết-ma vấn hòa gì 
nửa. Thuyết giới xong có khách Tăng đến, nếu 
khách Tăng tùy hi thi thôi, nếu không thi phải 
đem ra ngoại giới thuyết cho khách Tăng nghe, vì 
trong một giới trường không được thuyết giới hai 
lån trong một kỳ Bố-tát. 


75. Cách thuyết giới 


Có năm cách thuyết giới. 


1. Khi gặp nạn chi thuyết bài tựa. 

2. Chi thuyết đến phân trọng giới Ba-la-di. 
3. СЫ thuyết đến hết phần Tăng tàn. 

4. Chỉ thuyết đến hết phân Bất định. 


150 


5. Thuyết trọn vẹn. 
76. Già thuyết giới 


Nếu có người muốn ngăn người khác thuyết 
giới, thì hoi đã đến bạch Thượng tọa chưa ? Khi 
đến bạch vị Thượng tọa hỏi: Thầy có đủ năm pháp 
không mà muốn ngăn thuyết giới. Năm pháp là: 


a. Ngăn сап cho đúng lúc đúng thời. (Thời 
bất dĩ phi thời). 


b. Chỉ nói sự thật. (Thật bất dĩ phi thật). 


c. Việc ngăn đó có lợi ích không ? (Lợi ích 
bất dt vô lợi ích). 


d. Phải nói lời dịu ngọt, âm ái không hung 
tợn. (Nhu nhuyến bất dĩ thô khoáng). 

e. Ngăn vi từ tâm không phải ác tâm. (Tử 
tâm bất di ác tâm). f 


Tóm lại muốn nêu lỗi phải đúng lúc, rằng 
chuyện đó là thật chứ không phải thêu dệt, có lợi 
cho người ta, phải nói lời ôn tón dịu ngọt, do lòng 
từ tâm mà nói. Thượng tọa khuyên người ấy rằng 
nếu thầy không đủ năm đức thì đừng ngăn. Nếu 
thầy nói tôi đủ năm đức thi tiếp tục hỏi, vậy đã 
bạch trung tọa chưa ? Cỏ. Vậy đã bạch hạ tọa 
chưa ? Có. Khi ấy hỏi tiếp người mà thây muốn 


151 


nêu lên là do phạm giới thuộc loại nào ? Vë kiến 
hay về uy nghi. Nếu do nghe, thấy thi do ai, nơi 
nào ? Nếu người kia không đáp được thì khuyên 
thôi đi, thây đừng bày chuyện phá Tăng nữa. 


77. Không đủ tư cách ngăn thuyết giới 


Mặt khác, trong bộ Căn bản Mục-đắc-ca nói 
có mười hai hạng người không được ngăn thuyết 
giới, Bố-tát, Tự tứ là: 

1, Người ngu, tức là người có ác tướng, ác 
ngôn thuyết, ác tác. 

2. Người si, tức là người không có thọ trì 
Tam tạng. 

3. Vô trí, không hiểu văn giáo của Tam tạng. 

4. Không thiện хао, tức không го nghĩa lý 
trong Tam tạng. 

5. Người không có tâm hố then, vô tàm. 

6. Người có sự hiểm khích, tức trước đây đã 
hiểm khích lẫn nhau, thù oán với nhau, giờ thấy 
cơ hội đem ra đấu đá lẫn nhau. 


7. Người ở ngoại giới nói vọng vào can ngăn. 
8. Người bị xả khí (ác kiến bất ха). 
9. Người nói lộn xộn, không đầu đuôi. 


152 


10. Người xá oai nghi. Đang đứng chỗ này 
chạy qua chỗ khác, lộn xộn. 


11. Người thất bốn tánh, làm những việc 
không nên làm, không biết tu giới tu luật. 

12. Thọ học (học trò), người đang học không 
có quyền ngăn chận Kiết-ma. 


78. Эи tư cách ngăn thuyết giới 

Có bốn hạng người có quyền ngăn. 

1. Người trú bổn tánh, tức người biết tu giới, 
biết làm việc đáng làm, không làm việc không dáng 
làm. 

2. Người nói có thứ lớp, không rối loạn. 

3. Người không xa oai nghỉ. 

4. Người ở nội giới. Ở trong nội giới mới La 
được, ở ngoại giới bất thành. 


79. Triển ngày thuyết giới 


Ví dụ: ngày l5 âm lịch là ngày thuyết giới, 
nhưng có chúng Tỷ-kheo hay ưa gây gỗ từ nơi khác 
sắp đến thì phải dời lui một ngày thuyết giới tức 
ngày 14. Ngày 14 họ tới thi lui ngày 13 Ngày 13 
họ tới thì đem ra ngoại giới kiết tiểu giới đề thuyết 


153 


giới. Рет ra ngoài giới mà cũng bị phá thì bạch 
chúng дё kỳ sau. Ky sau cũng bị phá nứa thì phải 
cưỡng bức hòa hợp để thuyết giới. 


81. An cư 


Vì sao phải an cư ? Có thể tóm lại trong hai 
lý do: 


— Lý do thứ nhất, trong kinh Trường A-hảm 
nói: Ông Đại Điển Tôn là tiền thân của Phật, thiên 
hạ khen ông là người đức hạnh, rằng ông là người 
đã từng thấy Phạm thiên, nhưng kỳ thiệt ông chưa 
thấy. Do lời thiên hạ khen nên ông nảy ra ý định 
an cư để cho thật thấy Phạm thiên. 


— Lý do thứ hai là khi đức Thế Tôn ở Xá-vệ, 
trong vườn ông Cấp Cô Độc, nghe lời than phiền 
của các cư sĩ về lục quân Ty-kheo cứ đi lang bạt kỳ 
hồ trong thiên hạ không kể ngày tháng giờ giấc gì 
hết, nên bị thiên hạ cơ hiểm. Các vị cư sĩ so sánh 
rằng, ngoại đạo cung có ba tháng an cư, cũng như 
loài cảm thú cúng biết thời gian tránh mưa, trái lại 
sao mấy thầy Ty-kheo đệ tử của Phật lại đi lung 
tung, không biết nghi ngơi gì ca, lại dap côn trùng 
chết lăn chiên do đất. Họ cơ hiểm chê bai. Do cơ 
hiểm như vậy nên Phật dạy chúng Tăng phải an cư 
ba tháng. 


154 


Vậy chứ An cư nghĩa là gì ? An là an tịnh nội 
tâm, còn cư là kỳ bạn cư trú trong suốt thời gian 
nhất định nào đó. Đến ngay An cư, nếu là Ty-kheo 
thì bắt buộc ai cũng phải thọ An cư hết. Bên Tàu 
ngày xưa đến ngày An cư, họ còn áp dụng tới mức 
độ phát thẻ hành trù - tức thẻ phát ra cho từng 
người rồi thâu lại đếm trên số thẻ để biết hiện có 
bao nhiêu người An.cư. Cho đến Phật và hộ pháp 
họ cũng phát the luôn. Như vậy người nào có mặt, 
dù lớn dù nhỏ đến ngày ấy cũng phải An cư, thậm 
chí họ còn mời luôn Phật và hộ pháp cüng phải An 
cư và phát thẻ. Đó là tư cách và bổn phận của 
người tu sĩ. 


81. Tiên An cư - hậu An cư 


Trong phép An cư thì ai cũng phải thọ An cư 
nếu là Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni đệ tứ của Phật. 
Thọ An cư cũng như thọ giới, mỗi người tự mình 
nói lên hoặc ba người tự nói lên trước một vị Ty- 
kheo Thượng tọa để thọ An cư. Nếu tiên An cư thì 
bát đầu từ 16 tháng tư âm lịch và hậu An cư tử 
những ngày 17 tháng 4 đến 16 tháng 5 âm lịch. Dù 
hậu An cư cũng phai theo ngày tiên An cư mà Tự 
tứ, nhưng Tự tứ rồi phải ở trong hạ cho du 90 ngày 
rồi mới ra hạ, mặc dù theo tiền An cư mà Tự tứ. 


155 


82. Thọ nhật. 


Thọ nhật tức là trong ba tháng An cư mà có 
duyên sự phải ra ngoài đại giới. Nếu thọ nhật thi 
chi được phép thọ nhật bảy ngày. Thọ nhật bay 
ngày thì chỉ đối thú với một người trong chúng mà 
nói: Thưa Đại đức, tôi có việc nọ việc kia phải ra 
khỏi đại giới bảy ngày, xong bảy ngày trở về, khi 
về cũng phải báo lại. Nếu trường hợp chưa đến bảy 
ngày mà trở vê, khi vë cúng phải báo. Trường hợp 
đi trên 7 ngày thì phải bạch Tăng chứ không đối 
thủ cá nhân nữa, và chỉ được di ra khỏi đại giới 
trong mùa an cư tối đa bốn mươi ngày thôi. Thí dụ 
An cư chín mươi ngày, phải có năm mươi ngày ở 
trong đại giới, Kiết hạ thì mới khỏi mất hạ. Xin đi 
bảy ngày mà đi quá bảy ngày cũng mất hạ. Khi có 
các nạn xứ, phòng xứ, có duyên sự xin đi nơi khác, 
tại đó có An cư mà minh tiếp tục An cư ở đó thi 
không mất hạ. An cư xong rồi phải chấm dứt An 
cư bằng lễ Tự tú. 


83. Tự tứ 


Phạn tự Pravarana, Hán dịch là Tự tứ và 
phiên âm là Bát-hòa-la. Kinh Vu-lan gọi Bát-hòa-la 
phạn tức là cơm cúng dường trong ngày Tự tứ. Tự 
tứ cũng còn gọi là thinh thinh hay tùy ý. Nghĩa là 


156 


mình tự nói lên lời yêu cầu người khác chi lỗi cho 
mình theo chỗ thấy, nghe, nghi của họ để minh 
nếu có đúng như họ thấy, nghe, nghi, thì xin sám 
hối cho thanh tịnh. Trong khi thuyết giới có hỏi 
câu chư đại đức có thanh tịnh không, thì minh mới 
tra lời, còn trong khi Tự tứ không đợi hỏi mà phải 
tự nói ra, để yêu cầu người người khác tự do nói 
lên lỗi của mình và mình nếu thấy có lỗi thì зат 
hối một cách vui ve. Câu tự tứ như vây: “Đại đức 
nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, tôi Ту- 
kheo ...... cũng tự tứ, nếu đại đức thấy, nghe hoặc 
nghỉ tôi có tội, xin đại đức chỉ cho, tôi nếu thấy tội, 
sẽ như pháp sám hối.”. (Nói ba lần). 


Lúc đầu Phật chế luật An cư cho các Tỷ-kheo 
nhưng có các Ty-kheo nói với nhau, thôi са năm 
mình nói nhiều rồi, пау An cư chỉ làm thinh, trong 
suốt mùa An cư, chỉ lấy tay ra dấu thôi. Họ đồng ý 
với nhau như vậy nên tất са đều im lặng. An cư 
xong về hâu Phật, Phật hoi: An cư có vui vë 
không ? Có hòa hợp không ? Mọi người cho biết, 
trong mùa An cư này họ chỉ im lặng không ai nói 
gì cả chỉ ra dấu thôi. Phật nói phải tương giáo 
tương giới sám hối thanh tịnh an lạc, chứ làm vậy 
thành như dê câm, không được. Khi Phật cho phép 
như vậy thì lục quân Ty-kheo cứ di chi lỗi của 
người khác lộn xà ngåu lên hết, bị Phật дос. Phật 


157 


nói rằng, muốn chỉ lỗi người khác phái đủ năm 
đức. 


84. Cầu thính 


Trước khi chỉ lỗi cho ai phải cầu thính, tức 
báo cho họ biết mình sẽ nói lỗi cua họ ra trước 
Tăng. Nghe vậy lục quân Ty-kheo đi câu thính 
lung tung hết, gặp ai cũng cầu thính. Đến khi 
người khác đến câu thính để chỉ lỗi các ông thì các 
ông lơ đi, tránh không cho cầu thính. Khi không lơ 
được thi nhận lời nhưng đến giờ thuyết giới thi 
không đến. Chư Tăng cúng chịu không biết làm 
sao ! Do đó Phật nói: trong trường hợp man 3 
tháng an cư trong ngày Tự tứ không có cầu thính 
mà phải mỗi người phải tự nói lời cầu thính người 
khác chỉ lỗi của mình để mình biết mà sám hối cho. 
thanh tịnh. Trong tự tứ phải thực hiện phép đối 
thú tự tứ. Ai cũng phải an cư và ai cũng phải đối 
thú hết. Có hai cách đối thú. 

1. Trước hết vị Chủ pháp sự cầu tự tứ với vị 
Tăng sai thọ Tự tứ 

2. Sau đó vị Tăng sai thọ Tự tứ đối thú với vị 
Chủ pháp sự mà Tự tứ. Sau đó các vị này đến trước 
mỗi vị Tăng khác để cho họ Tự tứ, cho đến khi hết 
người câu Tự tứ. 


158 


Như vậy, người thọ Tự tứ (nhận Tự tứ) thi 
phải có năm đức. 
1. Bất ái, là không thương yêu thiên vị. 


2. Bất nhuế: là không hiểm khích, oán hận gì 
hết. 


3. Bất bố, là không sợ, thầy có lỗi tôi nói mà 
không sợ thầy oán trách. 


4. Bất si, là biết chính xác то ràng chứ không 
phải u mê, phạm biết phạm, không phạm biết 
không phạm. Phạm theo kiến, văn, nghi như thế 
nào đều biết rõ. 

5. Biết ai Tự tứ rôi và ai chưa Tự tứ. 

Khi Tự tứ, chúng Tăng phải đủ năm người 
trở lên, nếu chi có bốn người thì chỉ đối thú Tự tứ, 
chứ không kiết-ma Tăng sai người thọ Tự tứ. Về 
Tự tứ, có bốn trường hợp: 

a. Định kỳ Tự tú. 

b. Tăng ích Tự tứ. 

с. Giảm nhật Tự tứ. 

d. Tăng thượng Tự tứ. 


1. Thế nào là Định kỳ Tự tứ ? Đó là đủ ba 
tháng An cư thì Tự tứ hay còn gọi là chánh kỳ 
Tự tứ. 


159 


2. Thế nào là Tăng ích Tự tứ ? Nếu như 
chúng Tăng tu trong ba tháng thấy có lợi ích mà 
muốn tu tiếp tục thêm một tháng nữa rồi mới Tự 
tứ xuất hạ, gọi là Tăng ích. 


3. Giảm nhật Tự tứ. Nếu nghe có chúng 
Tăng ở trú xứ khác sắp đến quấy ráy thì giảm di 
một ngày mà Tự tứ. Thay vì ngày lỗ bây giờ 14. 
Nếu giảm không được vì họ đã vô nội giới rồi, thì 
tìm cách ra hiệu cho nhau ra ngoài giới kiết-ma 
Tự tứ. 


4. Tăng thượng Tự tứ. Nếu ra ngoài giới 
Kiết-ma Tự tứ cũng không được thi lui ngày 30 kỳ 
sau một kỳ để Tự tứ. Đến 30 không tự tứ được thì 
lui đến 15 tháng sau nữa Tự tứ. Nếu lui như thế 
mà không được nứa thì bắt buộc phải cưỡng bức 
hòa hợp Tự tứ. 


85. Y đệ ngu Luật sư trì luật. 


Thế nào là đệ ngũ Luật sư ? 


1. Vị Ty-kheo nào đọc thuộc giới bốn từ đầu 
đến ba mươi Xà doa thì gọi là đệ nhất Luật sư. 


2. Vị Ty-kheo nào đọc thuộc giới bổn tử đầu 
đến Ni-tát-ky Ba-dật-đề, gọi là đệ nhị Luật sư. 


160 


3. Vị Ty-kheo nào đọc thuộc toàn ca giới bổn, 
gọi là đệ tam Luật sư. 

4. Vị Ty-kheo nào đọc thuộc nhị bộ Luật (са 
bên Tăng và bên Ni) gọi là đệ tứ Luật sư. 

5. Vị Ty-kheo nào đọc thuộc nhị bộ luật và 
thông hiểu rộng rai, thì người an cư y theo vị đệ 
ngủ luật sư nây để trì luật, gọi là đệ ngủ Luật sư. 


BỒ-TÁT GIỚI 


ồ-tát giới là thông giới khác với Tỷ-kheo giới là 

biệt giới. Bó-tát giới thì chi cán nghe hiểu là 

thọ được. Còn Ty-kheo thi phải lục căn hoàn bị 
mới thọ được. 


Bồ-tát dịch tử chư Buddhisattva. Buddhi: 
giác ngộ; Sattva: hữu tinh, chúng sinh. Tức một 
chúng sinh có thể giác ngộ thành Phật. Trong 
kinh Phạm Võng nói: “Nhất thiết chúng sinh giai 
һим Phật tánh. Như thị đương thành Phật, nga thị 
di thành Phật, thường tác như thị tín, giới phẩm 
di cụ túc”. Hết thay chúng sanh đều có tánh Phật. 
Ta là Phật đa thành, các ngươi là Phật se thành. 
Ai mà tin ở điều đó thì giới phẩm đã thành tựu rồi. 
Còn về giới tướng là để thực thi tâm Bồ-để này mà 
thôi. Giới Bồ-tát được nói trong Phạm võng. 


1. Phạm võng 


Vi sao gọi là Phạm võng ? Vì Phật nhìn lên 
trên lưới của trời Đế thích như cái vong có nhiều 


162 


mắc. Chính lưới có mắc ấy nó đan chiếu phản ánh 
lẫn nhau thành vô tận. Kinh Hoa Nghiêm ví cho lý 
trùng trùng duyên khởi cũng như lưới Đế thích. 
Một mặt gương phản chiếu ánh sáng qua trăm 
ngàn cải gương khác. Trăm ngàn gương khác chiếu 
lại trong một cái gương này, như vậy là trùng 
trùng vô tận, không biết bao nhiêu cái gương, bao 
nhiêu ánh sáng chiếu qua chiếu lại. Nhân đó Phật 
nói kinh Phạm võng. Kinh này ý nghĩa đồng như 
kinh Hoa Nghiêm, gồm 61 phẩm. Phẩm Bồ-tát 
Tâm địa giới là do Ngài Là Thập dich. 
II. Tâm địa giới 

Thế nào là Tâm địa giới ? 

1. Pháp môn thì nhiều nhưng không ra ngoài 
Tâm. Cho nên nêu Tâm là nêu đủ các pháp. Tâm . 
là bốn nguyên của thánh và phàm. Ngộ được bồn 
nguyên đó là tành Phật, thành Bồ-tát, không ngộ 
thì thành chúng sanh lưu chuyển. Bó-tát muốn 
ngộ tâm đó cho nên mới thọ Bó-tát giới này và y 
theo giới Tám địa mà làm nhơn thì giống như đại 
địa. Đại địa có hai tính cách. 


a. Muôn vật muôn thú từ nơi đó mà phát sinh, 
muôn giới muôn đức cung tử đó mà phát sinh. 


b. Tâm Bỏ-tát như đất, không phân biệt tịnh 


163 


uế, đổ nước hoa cũng được, nước thúi cũng xong. 
Với một tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, ai 
khen cũng được, ai chê cũng không sao, cốt làm thế 
nào tự lợi lợi tha, không vì tiếng tốt xấu khen chê 
mà bo mất tự lợi, lợi tha. Tâm Bồ-tát cũng như đất, 
không cơ hiểm chuyện tốt xấu, khen chê sạch nhớp 
nên gọi là Tâm địa. Phẩm này có hai phân thượng 
và hạ. Kinh chúng ta đang tụng là Bỏ-tát Tâm địa 
giới phẩm hạ. Phần thượng là hóa thân đức Thích- 
ca hoi đức Lô-xá-na do nhân duyên gì mà Bó-tát 
thành tựu được Thập địa, Đẳng giác, Diệu giác 
Phật. Ngài Lô-xá-na vi đại chúng mà nói Thập phát 
thú tâm, Thập trưởng dưỡng tâm, Thập hồi hướng 
tâm. Thanh văn có bốn qua: Tu-dà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Còn Bồ-tát biệt giáo 
thi có 52 vị: Mười tín, Mười trụ, Mười hạnh, Mười 
hồi hướng, Mười địa, Đẳng giác và Diệu giác. 


1. Thập tín. Phật dạy Mười tín chỉ mới là 
bước đâu, tâm củng lý hợp, lòng tin đối với lý 
không có ngại. Ví dụ đối với lý Tứ đế, hay lý hết 
thay chúng sanh là Phật sẽ thành, có những người 
họ không tin. Nhưng đối với chúng ta nghe lý Tứ 
đế, Phật tánh là tin. Trong Bỏ-tát, cái lòng tin đó 
tương đương với Thập tín. Nghĩa là Tâm dú lý hợp 
(tâm của mình đối với lý Tứ đế, Phật tánh nó hợp 
chứ không chống trái.) Nói Khó đế là mình tin, cho 


164 


đến Tập, Diệt, Đạo cũng đều tin như vậy, nói cách 
khác, tâm với lý khế hợp chứ không chống trái 
nhau. Tâm dứ lý hợp chứ không có nghỉ ngờ gì hết. 
Đó là bước đâu để tùng phàm nhập Thánh. Trong 
kinh Hoa Nghiêm nói: Phật pháp như đại hải, do 
tín năng nhập (Phật pháp như biển cả, do lòng tin 
mà được vào). Lòng tin đó là bước đâu tiên để di lên 
bậc Thánh. Đối với lý Tứ đế thì có tin mới học, mới 
tu. Có tin rôi mới giải, mới hành mới chứng. nếu 
không tin thì tìm hiếu lý Tứ đế làm gì ? Nếu không 
hiểu làm sao mà tu, không tu làm sao mà chứng. 
Cho nên phải tin, tin là bước đâu tiên để vào đạo. 


2. Thập trụ. Khi đã tin thì khởi tâm quyết 
liệt, dứt khoát để đi vào diệu đạo. Do tâm dứt 
khoát nên lòng tin đứng yên, bất động không xao 
lang nên gọi là trụ. Thập trụ trong Phạm Võng có 
một từ khác là thập phát thú, thập giai, tức là, 
mười lòng tin hướng tới đạo. 


3. Thập hạnh. Từ thập trụ bước lên Thập 
hạnh, mà Thập trụ да là Phật tử rồi, bởi lòng tin 
đã đứng yên trên lý của Phật rồi. Như vậy là đã 
đầy đủ phần tự lợi nhưng còn phải hướng tới phần 
lợi tha nữa, nên phải tử thập trụ hướng дёп thập 
hạnh. Hạnh là hành mọi điều thiện dé lợi tha. 
Thập hạnh cũng có một tử khác gọi là thập trưởng 
dưỡng. Trưởng dưỡng là gì ? Vì lên địa vị này là cứ 


165 


tăng tấn tu các điều thiện, làm cho điều thiện tăng 
mãi lên gọi là trưởng dưỡng. Tức mười bậc trưởng 
dưỡng сас hạnh lợi tha, đề tù đây bước lên thập 
hồi hướng. 

4. Thập hôi hướng. Trong Phạm Võng cũng 
có nói một tử khác là Thập Kim Cang. Kiên cố bất 
động, cũng gọi là Thập Nguyện. d Thập tín Thập 
hạnh, tâm muốn thoát tục thì nhiều, nhưng tâm 
đại bi, lợi tha thì ít. Đến Thập hỏi hướng là hướng 
tâm thoát tục trở về với tâm đại bi lợi tha để hòa 
quang đồng trần, cứu độ chúng sinh, lợi lạc hữu 
tình. Chu hồi hướng là hồi chon hướng tục - Khi 
kia tâm xuất tục là hồi tục hướng chơn, bây giờ hồi 
chon hướng tục tức là tử nơi tâm xuất tục nhiều, 
hướng nó về cái tâm đại bi lợi tha nhiều hơn nứa. 
Hỏi trí hướng bi, khi kia là nặng về trí, bây giờ 
hướng về bi. Trí là tự lợi, bi là lợi tha. Trí là chứng 
bổ để, bi là lợi tha. Bây giờ hồi trí hướng bi, chơn 
tục viên dung, trí bi bất nhị, đầy dú thân thông, 
đến địa vị này gọi là hôi hướng, tức là hồi chuyển 
10 thiện hạnh hướng tới ba chỗ. 


1. Hướng tới chon như thật tế (lý), tức hôi sự 
hướng tới diệu lý. 
2. Hướng tới Vô thượng Bồ-để (hướng tới trí 


giác). (Bên kia là lý, bên này là trí nhưng trí Vô 
thượng), tức hồi nhân hướng quả. 


166 


3. Hướng tới tất cả chúng sinh. Tức hồi tự 
hướng tha. 


Đó là Bốn gia hạnh. Qua khỏi Thập hồi 
hướng là tu 4 gia hạnh Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ 
nhất. Thập địa - Cuối Thế đệ nhất, đoạn trừ kiến 
hoặc, chứng lý nhị không, bước lên kiến đạo sơ 
hoan hy địa, tu tập thành tựu giới Ba-la-mật. Tiếp 
theo là ly cấu địa, từ kiến đạo vị tiến lên địa vị nầy, 
y theo chơn lý nhị không đa chứng được mà tu tập 
đoạn trú tu hoặc cho đến địa thứ mười là Pháp vân 
địa, tất са vô minh lậu hoặc hai chướng hiện hành 
và chúng tử đều dứt sạch, thành tựu trọn vẹn 10 
Ba-la-mật, đủ vô biên công đức, như đám mây lớn 
mưa pháp cam lô tưới mát chúng sanh. (Xem го 10 
địa trong Luận Thành Duy Thức). Bồ-tát tâm địa 
giới phẩm thượng - nói cách khác, ở Bô-tát tâm địa 
giới phẩm thượng thuyết minh vë hàng Bồ-tát do 
sức định tuệ tu chứng tam hiển thập thánh. Còn ở 
Bó-tát tâm địa giới phẩm hạ là thuyết minh thập 
trọng tứ thập bát khinh giới để cho hàng Bồ-tát y 
theo tâm địa giới đó mà tu tập giới định tuệ. Thành 
ra, thượng phẩm chỉ cho quả vị Bổ-tát tu chứng 
tam hiển thập thánh - Còn phẩm hạ chỉ về Thánh 
nhơn tức chỉ về giới, tức phẩm hạ nói về nhân, 
phẩm thượng nói về quả. 


Kết luận: Học giới là để cho chúng ta thấy 


167 


có những lời dạy của Phát rất hay để ma tu thân, 
khẩu, ý. Ví dụ, Phật dạy những lời “Ác sự hướng 
tự ký, hao sự d tha nhân”. Hoặc “Không được 
khen mình chê người” thật đơn sơ nhưng rất cao 
thượng và khó thực hành. Chúng sinh thì luôn 
luôn vi ngå, có khi không tự tán thún mình một 
cach trực tiếp, nhưng ma tự tån mình bằng cách 
huy tha, khẩu xuất đao kiếm, chê tất ca, trừ mình. 
Học như uậy để biết ai giữ giới ai không, ai tu ai 
không tu. Nếu không nhờ những lời dạy ấy, ta dễ 
trở nên người nhỏ топ hẹp hài. Khen mình chê 
người là chuyện rất dễ Іат, nhưng so обї đạo lý 
thì thật còn rất xa, đó là làm theo hạnh chúng sinh 
chứ không phai theo Phật, Bồ-tát. 


Ш. Tam tụ tịnh giới 


Giới Bồ-tát gồm trong ba tụ tịnh giới là: 
Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới và 
Nhiêu ích hứu tình giới. 

Một là gom tất cả gọi là “nhiếp”, nếu có luật 
nghỉ gì thi luật này đều gom hết, gọi là Nhiếp luật 
nghỉ giới. 

Hai là Nhiếp thiện pháp giới là có bao nhiêu 
điều thiện thì giới này gom hết, lục độ, vạn hạnh 
đều пат trong đó. 


168 


Ва là Nhiêu ích hứu tỉnh giới. Nhiếp luật 
nghỉ là chư ác mạc tác, đoạn tất са ác. Nhiếp thiện 
pháp là chúng thiện phụng hành. Nhiêu ích hứu 
tình là lợi lạc chúng sinh. Hai việc nhiếp luật nghi 
và nhiếp thiện pháp cũng lợi lạc chúng sinh nhưng 
gián tiếp tiêu cực, còn nhiêu ích hứu tình là lợi lạc 
trực tiếp tích cực. Ví dụ: Không sát sinh thì cúng 
lợi lạc chúng sinh, nhưng phóng sinh thì còn hơn 
thế, hợp với câu kệ “tự tịnh ky ý”; không làm ác 
cũng là tự tịnh kỳ ý, làm lành cũng là tịnh kỳ ý, 
nhưng còn thấy có người có ta, nên chưa rốt ráo. 
Phải đến chỗ tam luân không tịch, theo tinh thần 
kinh Kim Cang mới là tự tịnh ky ý. Nếu không có 
tinh thân đó thì rất dễ chán, khi phát tâm độ 
chúng sinh mà chúng sinh bạt tai mình, làm sao 
chịu nổi sự ngang ngược ấy. Cũng là bố thí nhưng 
với tỉnh thần khác nhau nên kết quả cũng khác, 
nhau. Một câu kệ cũng dú tam tụ tịnh giới, đủ theo 
đó để tu hạnh Bô-tát. Hoặc như bốn hoàng thệ, thì 
“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ” là nhiêu ích 
hữu tỉnh giới. “Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn” 
là đoạn nhứt thiết ác là nhiếp luật nghỉ giới. “Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học” là tu nhất thiết 
thiện, là nhiếp thiện pháp giới. Như vậy bốn hoằng 
thệ nguyện cúng là ba tụ tịnh giới. Đó là giới thể. 
Còn nói giới tướng thì phải là 10 giới trọng, 48 giới 
khinh như trong kinh Phạm Võng. 


169 


IV. Thọ giới Bồ-tát 


Có hai cách thọ: Một là tự thệ thọ, là đối trớc 
Tam Bảo phát bốn tâm tịnh tín đối với Phật, Phép, 
Tăng và Giới thanh tịnh bất hoại. Lòng tin thành 
tựu viên mãn (bốn bất hoại tín) và cầu Phật gia hộ, 
khi thấy tướng hảo thì đắc giới. Hai là tùng sư thọ, 
là do thây đã thọ giới Bồ-tát truyền lại. 


V. Mất giới Bồ-tát 


Sau khi thọ giới, trường hợp mất giới Ty- 
kheo là do năm nhân duyên: chết, đổi hình (nam 
thành nú hay ngược lại), không tin nhân qua (đoạn 
thiện căn), tác pháp (nói ra lời “tôi không tu, 
không làm Ty-kheo nữa” với bất cứ người nào 
nghe hiểu được và phạm trọng. Bỏ-tát giới thì chỉ 
có hai trường hợp mất giới là phạm trọng do 
thượng phẩm phiển não trói buộc (ví dụ cố ý sát 
nhân mà tâm niệm hành động sát nhân hiện hành 
liên tục không biết tàm quý, đó là thượng phẩm 
phiên пао). Còn có trường hợp gọi là “ó trọng giới” 
như ngộ sát, thì không đến nỗi mất giới. Trường 
hợp hai là cố ý ха B6-dë tâm, ví dụ nói : “Tôi không 
tin việc làm Phật, không phát tám hồ-đê nữa”. 


Bồ-tát mệnh chung không mất giới vì phát 
nguyện thọ từ kim thân cho đến Phật thân, trừ có 
hai duyên cớ mất giới như đã nói trên. 


170 


BỒ TÁT DANH VÀ THIỆT 


HIỆN sanh thưa: “Bạch đức Thế Tôn, Phật dạy 
có hai hạng Bồ-tát: một là giả danh Bỏ-tát, hai 
là thiệt nghĩa Bồ-tát. 


1. Thế nào là giả danh Bồ-tát ? 


Thiện nam tử, nếu chúng sanh đã phát bô-đè 
tâm rồi lại còn ưa lãnh thọ, đọc tụng, ngợi khen, 
nhớ nghĩ các kinh điển pháp thuật của ngoại đạo, 
và lấy pháp ấy mà giáo hóa chúng sanh, hoặc chỉ 
vì thân mạng mình, vui trong đường sanh tử mà 
sát hại sanh mạng kẻ khác, tạo các ác nghiệp thì 
không tránh khỏi khổ quả tương lai, không ưa tù 
tù bị, đối với Tam Бао lòng sanh nghi ngờ, không 
chánh tín, quy mến tự thân không biết nhán nhục, 
ăn nói số sàng, hối hận buông lung, tự khinh 
không thế chứng dàng vô thượng Вб-дё е sợ phiền 
não mà không cố gắng siêng năng tu tập các 
phương tiện phá hoại kiết sử. Tâm hay tham lam, 
ganh tị, giận hờn, thân cận ác hứu, đắm chim 


171 


IV. Thọ giới Bồ-tát 

Có hai cách thọ: Một là tự thệ thọ, là đối trớc 
Tam Bảo phát bốn tâm tịnh tín đối với Phật, Pháp, 
Tăng và Giới thanh tịnh bất hoại. Lòng tin thành 
tựu viên mãn (bốn bất hoại tín) và câu Phật gia hộ, 
khi thấy tướng hảo thì đắc giới. Hai là tùng sư thọ, 
là do thây đã thọ giới Bồ-tát truyền lại. 


V. Mất giới Bồ-tát 


Sau khi thọ giới, trường hợp mất giới Tỷ- 
kheo là do năm nhân duyên: chết, đổi hình (nam 
thành nú hay ngược lại), không tin nhân quả (đoạn 
thiện căn), tác pháp (nói ra lời “tôi không tu, 
không làm Ty-kheo nữa” với bất cứ người nào 
nghe hiểu được và phạm trọng. Bỏ-tát giới thì chỉ 
có hai trường hợp mất giới là phạm trọng do 
thượng phẩm phiển não trói buộc (ví dụ cố ý sát 
nhân mà tâm niệm hành động sát nhân hiện hành 
liên tục không biết tàm quý, đó là thượng phẩm 
phiền não). Còn có trường hợp gọi là “ô trọng giới” 
như ngộ sát, thì không đến nỗi mất giới. Trường 
hợp hai là cố ý xa Bô-d tâm, ví dụ nói : “Tôi không 
tin việc làm Phật, không phát tám Ьё-аё nữa”, 


Bồ-tát mệnh chung không mất giới vì phát 
nguyện thọ từ kim thân cho đến Phật thân, trừ có 
hai duyên cớ mất giới như đã nói trên. 


170 


BỒ TÁT DANH VÀ THIỆT 


HIỆN sanh thưa: “Bạch đức Thế Tôn, Phật dạy 
có hai hạng Bô-tát: một là gia danh Bồ-tát, hai 
là thiệt nghĩa Bồ-tát. 


1. Thế nào là giả danh Bồ-tát ? 


Thiện nam tứ, nếu chúng sanh đã phát 66-4ё 
tâm rồi lại còn ưa lãnh thọ, đọc tụng, ngợi khen, 
nhớ nghĩ các kinh điển pháp thuật của ngoại đạo, 
và lấy pháp ấy mà giáo hóa chúng sanh, hoặc chỉ 
vì thân mạng mình, vui trong đường sanh tử mà 
sát hại sanh mạng ke khác, tạo các ác nghiệp thì 
không tránh khỏi khổ quả tương lai, không ưa tu 
từ bi, đối với Tam bảo lòng sanh nghi ngờ, không 
chánh tín, quy mến tự thân không biết nhẫn nhục, 
ăn nói ső sàng, hối hận buông lung, tự khinh 
không thế chứng dàng vô thượng Bó-dë e sợ phiền 
não mà không cố gắng siêng năng tu tập các 
phương tiện phá hoại kiết sử. Tâm hay tham lam, 
ganh tị, giận hờn, thân cận ác hứu, đắm chìm 


171 


trong уб minh, không tin lục độ, không ưa tu 
phước, không quán rõ lỗi lắm của sanh tử và ưa 
thọ trì những lời hung dữ của kẻ khác, như thế gọi 
là gia danh Bồ-tát. 


Và nhứng chúng sanh đã phát tâm bó-dë 
mong đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
nhưng khi nghe phai khổ hạnh tu hành trải qua vô 
lượng kiếp rồi mới дас đạo, thì sanh lòng thối chí, 
tuy có hanh dạo mà tâm không chơn thật, không 
tàm quý không thương xót, hay theo ngoại đạo hại 
sinh mạng đề tế trời, dẫu có chút lòng tin nhưng 
không vững chắc, đầm say ngũ dục, gây nhiều điều 
ác, y sắc lực tài của, lòng kiêu mạn, làm việc điên 
đảo, không biết lợi ích cho người, vì cái vui trong 
sanh tử mà bố thí, vì cái vui sanh về coi trời mà 
thọ trì cấm giới và vì thọ mạng lâu dài mà tu thiên 
định. Như thế gọi là gia danh Bồ-tát. 


2. Thế nào là thiệt nghĩa Bồ-tát. 


Trái lại, thiệt nghĩa Bó-tát là biết gần gúi 
cúng dường sư trưởng, cha mẹ, thiện Һи, thọ trì 
đọc tụng mười bộ kinh của Như Lai, vì Phật pháp 
không tiếc thân mạng, tài sản, không tự khinh rẽ 
minh, dang tay làm việc bố thí không chút ngán 
ngại, thường dôi mài trí tuệ, tuy học ngoại diễn 
nhưng cốt đế phá các tà kiến và thắng các tà kiến, 


172 


khéo biết phương tiện để dièu phục chúng sanh, 
siêng tu tinh tấn, khinh re phiển пао, làm cho 
chúng khong được tự do, vì quả Niết-bàn, giù giới 
tinh tấn cứu hết thay khổ пао, quán го tội lỗi sanh 
tử, tín tâm bên chắc, tu tập từ bi mà không trông 
câu quả báo, tù Ы đối với Ке oán người thân, tâm 
vẫn không hai, khi bố thí vẫn bình đẳng, khi xã 
thân cũng bình đẳng. Biết tướng vô thường không 
tiếc thân mạng, biết rõ thế đế nên tủy thuận 
chúng sanh, khi ít của cải thì cấp cho người nghèo 
cùng trước, rồi sau mới thí cho người phước điển, 
trước vì người nghèo khổ, sau mới vi người giàu có. 
Thường khen việc lành của người và khai thị cho 
họ vào Niết-bàn, có ky nghệ gì dëu muốn cho họ 
học, và thấy học hơn minh thì sanh lòng vui mừng, 
chẳng hë vi minh, thường vì người khác, như thế 
là thiệt nghĩa Bô-tát. 


(Lược dịch trong kinh Bồ-tát Uu-bà-tắc Giới) 
1950 


173 


XUẤT GIA HOÀNG PHẬT ĐẠO”) 


Nam-mô Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
Các Giới tử thân mến, 


Các vị có biết hiện chúng ta đang ở đâu 
không ? Các vị có nghĩ rằng chúng ta sắp làm gì 
không ? Đây không phải là một Đại trai đàn làm 
chay, cũng không phải là nơi hội họp thường lệ; 
mà đây là Đại giới đàn Thiện Hòa và các vị đến đây 
để chuẩn bị lãnh thọ Giới pháp của Phật. 

Đó là một điều hết sức quan trọng đối với đời 
xuất gìa của các vị, mà cũng hết sức quan trọng đối 
với Phật Pháp. 

Là một người xuất gia không phai ra khỏi 
nhà thế gian đến ở chùa là đủ. Nếu ra khỏi nhà thế 
gian đến ở chùa, thi chỉ mới xuất được thế tục gia, 


(*) Khai đạo giới tử tại Đại giới dàn Thiện Hòa, tổ chức ở Đại 
Tòng Lâm - Long Thành, tỉnh Ва Rịa, Vũng Tàu tử ngày 
11 đến ngày 14 tháng 3 năm Quý dậu 1993. Đầu đề là do 
người ghi đạt, Nguyên Vương ghi. 


174 


nhưng còn hai điều quan trọng khác là xuất phiên 
não gia và xuất tam giới gia chưa thành tựu được; 
khi chưa thành tựu hai điều sau này thi điêu xuất 
gia trước không có công đức và giá trị bao nhiêu ! 
Bởi vì, có nhiều người dâu “đầu tròn, áo vuông” 
nhưng họ là những người đến ở chủa làm công quả, 
và nếu căn cứ theo hình thức thì nhứng vị đó cũng 
có thể gọi là xuất gia được, nhưng đó chi là xuất thế 
tục gia mà thôi. Cho nên, muốn xuất phiên não gia, 
xuất tam giới gia thì phái thọ trì Giới pháp của Phật. 


Là Phật tử, dù tại gia hay xuất gia có hai điều 
cơ bản này mới thành một người Phật tử. Đó là 
chánh kiến và tịnh giới. Người tại gia thọ tri Tam 
qui - Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng một cách đúng 
dán, sâu sắc, bën vững, kiên cố thì họ thành tựu 
được chánh Kiến. Một người tại gia khi đã quy y 
Tam Bảo và thọ tri ngũ giới, giữ рїп 5 điều luật; 
giới tại gia của Phật chế là thành tựu được tịnh - 
giới. Người tại gia thành tựu được chánh kiến và 
tịnh giới thi mới gọi là đệ tử của Phật, còn nếu 
không thành tựu thì dâu xưng là Phật tử cũng 
chưa phải là Phật tử đúng nghĩa. 


Tại gia đã vậy thì xuất gia cũng vậy, phải có 
hai điều kiện cơ bản, đó là thành tựu chánh kiến 
và tịnh giới. Thành tựu chánh kiến thi người xuất 


175 


gia, người tại gia đêu y như nhau, đều lấy Tam Bảo 
làm Thầy; tôn thở Phật, tôn thờ Pháp, tôn thờ 
Tăng làm lý tưởng cao са của cuộc đời mình; nhầm 
vào đó, hướng vào đó, làm mục đích để bước tới. Đó 
là thành tựu chánh kiến. Khi đã thành tựu chánh 
kiến họ phải thành tựu tịnh giới. Nếu không thành 
tựu tịnh giới thì người xuất gia không thành là 
người xuất gia. Giới tại gia có 5 giới, giới xuất gia 
Sa-di có 10 giới, Ту-кһео có 250 giới, Ty-kheo-ni có 
350 giới. Đó là những giới pháp do Phật quy định 
cho người đệ tử của Phật. Khi muốn làm đệ tử 
Phật trong hàng xuất gia, phải thành tựu giới 
pháp tịnh giới thì mới trở thành được một người 
xuất gia đúng nghĩa. 


Các vị hôm nay đã ở chùa nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm tức da thành tựu được xuất thế 
tục gia, và ngày mai các vị bước lên giới đàn để thọ 
trì giới pháp cúa Phật, để mong thành tựu được 
xuất phiên não gia, xuất tam giới gia, bấy giờ mới 
trọn vẹn chí nguyện xuất gia của mình. Cho nên tử 
giờ phút này, giờ phút sắp đến đây là giờ phút hết 
sức quan trọng đối với đời xuất gia của các vị, mà 
cũng hết sức quan trọng đối với Phật pháp. Nếu 
các vị không thọ giới pháp tức là các vị không 
hoàn thành được người xuất gia đệ tử Phật, không 
hoàn thành được một vị Sa-di, không hoàn thành 


176 


được là một vị Ty-kheo. Tự minh không hoàn 
thành Sa-di, Tỷ-kheo thì không thể gọi là xuất gia. 
Khi đã không trở thành người xuất gia thì không 
thể đảm đương Phật pháp, hoằng dương Phật 
pháp, bấy giờ Phật pháp cũng không hoàn thành 
được. Cho nên sự thọ giới này chẳng những quan 
trọng đối với đời sống cá nhân của các vị mà cũng 
là quan trọng đối với Phật pháp như trong Luật 
đức Phật đã dạy: “Khi nào, ở đâu mà còn có mười 
Thây Tỷ-kheo truyền thọ giới hoặc có năm Thầy 
cùng nhau truyền thọ giới pháp, thì bấy giờ Phật 
pháp tôn tại. Ty-ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ.” 
Hë Ty-ni tạng còn đương trụ, nghĩa là còn có người 
truyền giới và còn có người giứ giới thi tức nhiên 
giới luật còn. Giới luật còn tức nhiên Phật pháp 
còn. Cho nên việc thọ giới là một việc hết sức quan 
trọng. Vi vậy, trong giờ phút này các vị nên xét lại 
tâm nguyện của mình, hãy phát một lòng hết sức 
chí thành chí kính, xà bỏ tất cả, quên hết tất cả ` 
những gì làm chướng ngại việc thọ giới, để hướng 
vào việc thọ giới. 

Tâm của các vị được như vậy thì giới pháp, 
giới thể mới thành tựu trọn vẹn, viên mãn ở nơi 
các vị. Nếu tâm các vị không được như thế, không 
chí thành chí kính, không thấy đây là một điều 
quan trọng cho cá nhân xuất gia của mình và cho 


177 


Phật pháp, thì dầu các vị có ở trước Thập sư có dạ, 
có thưa thì cũng không thể làm sao tròn được giới 
thế vào nơi các vị. Cho nên, trước khi các vị đăng 
đàn lãnh thọ giới pháp, các vị hay gạn lọc tâm tư, 
xét lại lòng mình, phát một lòng tin hết sức dong 
mãnh, tinh tấn đối với giới pháp, các vị mới lanh 
thọ viên man được. 

Nhưng vì sao các vị phải lãnh thọ giới pháp ? 
Đức Phật dạy: "Giới Luật của Phật có những công 
đức hết sức lớn lao ” Trong Luật đức Phật đa nêu 
lên mười điều lợi ích của mỗi một giới. Khi Ngài 
chế một giới nào thì Ngài đều nêu lên mười điều 
ích lợi đó để cho các đệ tử thấy rằng: Các điều luật 
Phật chế không phải là chế suông, không có ý 
nghĩa, mà trái lại nó rất có ý nghĩa, rất có lợi ích 
cho những ai phát tâm muốn thọ trì. 


Mười điều đó là gì ? Theo Luật gọi là mười 
cú nghĩa. Nghĩa là mười diëu ích lợi. 


Điêu thứ nhất: Nhiếp thủ u Tăng. Có thọ trì 
giới luật mới được nhiếp thủ vào nơi Tăng đoàn. Có 
thọ tri giới Phật mới được Tăng đoàn của Phật 
nhiếp trì cho. Nếu một người ở chùa chục năm, hai 
chục năm v.v... mà không thọ giới thì vẫn là người 
cư sĩ, hoặc thọ giới Sa-di cũng là Sa-di chứ không 
thể gọi là Ty-kheo được. Khi có thọ giới Tý-kheo 


178 


mới nhiếp thú vào Tăng đoàn, mới nhập vào Tăng 
số để trở thành một trong ba ngôi Tam Bao, trở 
thành một vị Chúng-trung-tôn. Cho nên giới Pháp 
chính là cái đế dắt dẫn chúng ta đi vào với Tăng 
đoàn, đi vào với ngôi vị Chúng-trung-tôn. Thế nên, 
điều ích lợi của giới pháp là làm cho người xuất gia 
thọ giới được nhiếp thủ ư Tăng. 

Điêu ích lợi thứ hai: Linh Tăng hoan hy. Các 
điều giới của đức Phật chế ra làm cho người thọ trì 
được hoan hy. Một người thọ giới, người khác thọ 
giới, khi đã thọ giới Ty-kheo của Phật rôi, dầu 
người thọ giới mới một năm, hai năm, ba пат, cho 
đến người thọ giới 80 năm đi nứa, thi cũng đều có 
một Tăng thể giống như nhau. Cho nên mỗi lån 
Bố-tát ở giữa chúng Tăng gọi là Đại đức Tăng. Đại 
đức Tăng là tiếng gọi toàn thể chung chứ không 
phân biệt ông Tăng 70 hạ, 50 hạ, 40 hạ, hay ông 
Tăng mới thọ giới. Dù người mới thọ giới cũng đều ` 
nằm trong Đại đức Tăng, không phân biệt gì hết, 
bởi vì giới thế là một - 250 giới là một đối với 
Tăng, 350 giới là một đối với Ni. Khi một người đã 
thọ giới và giữ giới như vậy, tất nhiên ai thấy cũng 
vui mừng, hoan hy. Như một người đi tu mà thấy 
người khác di tu như mình thi lấy làm hoan hy. 
Khi thọ giới rồi, cố gắng giữ giới, người này thấy 
người kia gắng giứ giới thanh tịnh, hoan hy, người 


179 


kia thấy người này giữ giới được thanh tịnh thi 
cũng hoan hy. Dó là một sự hoan hy trong giới 
luật, thấy được sự tiến bộ trong vấn đề tu trì của 
nhau, chứ không phải là một sự hoan hy vi thấy 
nhau làm những điều sai trái. Cho nên khi đa thọ 
giới rồi phai gắng tôn trọng giới, quý trọng giới, ai 
giữ được chừng nào thì công đức lớn lao chừng đó, 
nếu ai уі nghiệp duyên không дїї được nhiều thì 
người đó da phạm cái giới của họ. Mặc dâu họ 
phạm giới, ta không thể khinh họ nhưng cũng 
không thể hoan hy với họ được. Nếu khi thấy một 
người phạm giới mà mình hoan hy theo tức có 
nghĩa mình đã phụ họa.theo sự phạm giới đó. Đó 
là sự hoan hy của Tăng, đúng nghĩa là một vị Tăng 
hoan hy trước sự thọ trì giới luật thanh tịnh. 


Điều tích lợi thứ ba: Linh Tăng an ón. Giới 
pháp khiến cho Tăng được an ổn. Tăng nhờ đâu 
mà an ón ? Khi thấy một người không trì giới thì 
chính người đó đã có tội lỗi, mà khi thân, khẩu, ý 
đã có tội lỗi thì không thể an án cho chính người 
đó mà còn làm cho người khác phải khổ lây. Khi 
trong chúng Tăng, người này giữ giới thân, khẩu, 
ý được thanh tịnh an ổn, người kia giữ giới thân 
khẩu, ý thanh tịnh an Ổn, thì sẽ tạo thành một 
Chúng hội, một Tăng đoàn mà ai nấy sống trong 
giới pháp thanh tịnh, đều được an ón như nhau, 


180 


lấy sự trì giới thanh tịnh mà an ổn chứ không phải 
lấy điều hơn thua, điều vật chất, địa vị mà ар ón. 
Thư hỏi, trong một đám đông tù hai người trở lên, 
hàng trăm hàng ngàn người mà nếu không có giới 
pháp, không có giới luật thì chúng Tăng đó có thể 
nào an ốn không ? Không, chúng Tăng đó se vô kỷ 
luật, sẽ vô hạnh. Khi chúng Tăng vô kỹ luật, vô 
hạnh thi chúng Tăng đó se không an ổn, không an 
бп cho từng cá nhân cũng như không an бп cho са 
đoàn thể. Cho nên giới сопа Phật có sự lợi ích thiết 
thực vô cùng là làm cho chúng Tăng an ổn, an lạc. 


Điều ích lợi thứ tz: Linh vị tín giả tín. Nghĩa 
là khiến người chưa tin thì họ phát khởi lòng tin. 
Chúng ta biết rằng, Tăng là một trong ba ngôi Tam 
Bảo. Tăng là hình dáng, hình ảnh của Phật ở tại 
thế gian. Tăng có trang nghiêm, có thanh tịnh thì 
bấy giờ Tăng mới thành là một Tăng Bao, thành 
Tăng Bảo thì mới là chỗ quy ngưỡng và phát lòng 
tin cho tín dó. Nhờ giới pháp mà một vị Tăng được ` 
thanh tịnh trang nghiêm như hình ảnh của đức 
Phật hiện ra ở giữa thế gian. 


Đức Phật da diệt độ rồi, xa quá ! Cân phải có 
hình ảnh của đức Phật sống động ở trong một vị 
Tăng có giới, có tuệ, để làm nơi phát khởi lòng tin 
Tam Bảo cho những người chưa tin. Khi một vị 


181 


Tăng thanh tịnh hướng dẫn cho những người chưa 
tin, phát khởi lòng tin thì vị Tăng đó được chúng 
Tăng quý trọng và tín đổ hân hoan. Trái lại khi có 
một vị Tăng không tu hành trang nghiêm, không 
thanh tịnh, không đứng dàn, thiếu kiến thức, 
không có lòng chánh tín Tam Bao, chắc chẩn vị 
Tăng đó së phá hoại lòng tin cửa kẻ khác. Đối 
trước một vị Tăng không nghiêm túc, không thanh 
tịnh thì chẳng những người chưa tin da không tin, 
mà người có tin rồi cũng sẽ thối thất. 


Điều ích lợi thứ năm: Dĩ tín giả linh tăng 
trương. Những người nào đã tin khiến cho họ được 
tăng trưởng. Khi một vị Tăng рії giới hạnh 
nghiêm túc, oai nghi đính đạc, ngôn ngữ đàng 
hoàng, tâm tư rộng rãi, hiểu biết đúng dán, vị Tăng 
đó chắc chắn khi người khác nhìn vào phải phát 
khởi lòng tin và ai đã tin rồi thi chắc chắn se tăng 
trưởng thêm, kiên cố thêm chứ không bị thối thất. 
Sở di có những tín dó lúc đầu đến chùa hãng hái 
tin tưởng, nhưng thời gian sau bị thối thất, vi lẽ họ 
gặp chuyện nọ chuyện kia của riêng họ một phần, 
mà cũng có một phần đáng buồn là họ gặp những 
vị Tăng không dinh đạc, không đàng hoàng, vị 
Tăng đó chẳng những đã không lợi cho mình mà 
cũng không lợi cho tín đồ, có nghĩa là không lợi ích 
gì cho Phật pháp. Vậy biết rằng một vị Tăng giữ 


182 


giới luật nghiêm trang, thanh tịnh đó là một hình 
ảnh sống động соа đức Phật dẫu không toàn diện 
nơi thế gian, nhưng cũng dú là nơi nương tựa cho 
Phật tứ, họ đã tin rồi càng tin thêm, kiên cố vững 
chắc. Khi tín đổ càng tin Tam Bảo kiên cố vững 
chắc thì đó là điều tốt lành đế cho Phật pháp được 
phát huy, tôn tại. 


Điều lợi ích thứ sáu. Nan điều ша linh điều. 
Là đối với người ương nganh khó dièu phục thi 
đem giới luật ra để điều phục. Nếu không có giới 
thì không biết căn cứ vào đâu mà nói người này có 
lỗi, người kia không lỗi, người nọ thanh tịnh, người 
kia không thanh tịnh... 


Giới luật là chuẩn mực là thước để đo hành 
vi, ngôn ngữ, Phạm hạnh của mỗi người. Khi đã có 
giới luật thì người nào phạm tới đâu xử trị tới đó, 
lấy giới luật mà xử trị phân minh, го ràng. Khi đó 
dù có ngoan cố, ương nganh đến đâu, nan điều nan 
phục đến đâu cũng phải bị điểu phục. Nếu không 
điều phục được thì theo Luật chúng Tăng sẽ cử tội 
“mặc tán”, không cho nhập vào Tăng đoàn nữa. 
Như vậy Tăng đoàn se có người nhu thuận chứ 
không còn có người ngoan cố khó điều phục. 


Điều lợi ích thứ bdy. Linh tàm quý giả đắc an 
lạc. Ngược với người khó điều phục bị điều phục 


183 


bằng giới luật, thì người biết tàm quý, giu gìn tùng 
ly từng tí để cho giới luật được trang nghiêm, 
thanh tịnh, khi thấy phạm một lỗi nho cũng hết 
sức sợ hai, thì người đó là người biết tàm biết quý. 
Người biết tàm quý mà giứ giới thì chính họ dược 
thanh tịnh an lạc, cũng là піёт an lạc cho cả 
chúng. Cho nên, người biết tàm quý mới biết tranh 
tội lỗi, như trong Luận đã nói: “Có năm thứ thuộc 
tự tánh ác đó là tham, sân, si, vô tàm va vô quý” 
Là năm cái ác tự trong bản tính, năm cái ác gốc 
gây ra mọi cái àc khác làm tai hại cho chúng, cho 
cá nhân, cho đến gia đình, xã hội. Trong đó vô tàm, 
vô quý - nghĩa là không biết hổ và không biết 
thẹn, thì chính nó cũng là ác, nằm ngay trong bản 
thân, đó là cái ác gốc chứ không phải cái ác ngọn. 
Một người đã không có tâm tàm quý thì người đó 
phạm cũng không biết phạm. Hoặc có biết phạm 
cũng không lấy làm hó then, mà người đã không 
biết hố thẹn thì không thể làm sao giứ gìn giới luật 
cho thanh tịnh được. Cho nên người có tàm quý thi 
dù thấy mỗi một giới nào dẫu nhỏ nhặt tới đâu 
cũng nghiêm trang дїї gìn không dám phạm, bởi 
vì phạm thì thấy rất hó, rất then. Và như vậy 
không phạm tức nhiên là tâm được an lạc, an lạc 
cho minh và an lạc cho chúng. Ngược lại một 
người không biết hổ, không biết then, cứ liều 
phạm giới, phá giới, chắc chắn người đó không tạo 


184 


nên an lạc cho minh, cúng không tạo пёр an lạc 
cho chúng. 


Điều lợt ích thứ tám: Đoạn lậu hoặc hiện tại. 
Nhờ giới luật mà dứt trừ hứu lậu trong hiện tại. 
Нач lậu là gì ? Cái gi kêu là hữu lậu ? “Lâu” là 
một tên riêng của chứ phiển não, phiển nao như 
tham, sân, sỉ có tính cách rt chảy, tươm rt ở nơi lục 
căn của chúng sinh, làm cho lục căn của chúng 
sinh bị ô nhiễm. Nếu khi mắt nhìn là mắt nhìn, thì 
sự nhìn đó trong sạch, nhưng nếu mắt nhìn mà có 
lòng tham lam say đắm trong đó, cái nhìn đó trở 
nên ô nhiễm, trở nên xấu. Tai nghe là tai nghe, 
nhưng nếu nơi cái nghe đó mà có lòng tham chen 
vào cái nghe đó, thì cai nghe đó trở thành ô nhiễm, 
trở nên xấu. Miệng nói là miệng nói, lưỡi nếm là 
lưỡi nếm, thân cảm xúc là thân cảm xúc, nhưng 
nếu có lòng tham phát sinh nơi cảm xúc đó thì sự 
сат xúc đó trở thành nhớp nhúa, ó nhiễm , giống 
mut ghè tuom nước ra, phiên não tuom ra nơi sáu 
căn: thấy, nghe, печі, nếm, xúc chạm, ý nghi củng 
như vậy, cho nên gọi la lậu. Va những thứ đó nó 
làm cho chúng sanh bị lọt mãi vào trong tam giới 
không thoát ra được, cũng như nước từ trong bình 
lủng giọt xuống, cho nên gọi là lậu. Nói tóm lại, 
chứ lậu là một danh từ khác để chỉ cho phiên não 
hay chữ lậu hoặc. Thường thường ở trong kinh 


185 


Nikaya (kinh tạng Pali) thi gọi chung là lậu hoặc. 
Hoặc là sự mê lâm. Sự mê lâm đây là chỉ cho tham, 
sân, si cho nên gọi chung là lậu hoặc. Còn chư hữu 
lậu nghĩa là sao ? Hữu lậu tức là có sự lậu hoặc. 
Như câu: “tích thành hữu lậu chi nhon”, nghĩa là 
chứa thành cái nhon hứu lậu, là cái nhon có phiền 
nao, để phải chịu qua báo trong ba cõi. Chúng ta là 
con người hữu lậu bởi vì còn các phiền não. Cái sắc 
gì mà ta nhìn thấy, cái tiếng gì mà ta nghe thấy, 
nếu nó gợi lên, làm cho tăng trưởng phiền não, thì 
Pháp đó gọi là pháp hứu lậu. Chính tự ta là pháp 
hưu lậu. Tâm ta là tâm hưu lậu, các pháp sắc, 
thanh, hương, vị, xúc là pháp hứu lậu. Vậy cái hữu 
lậu đó làm sao mà ігу ? Lấy chi mà trừ ? Không 
thê lấy tiền, lấy vàng, lấy danh vọng, lấy địa vị 
quyển thế mà trừ được. Duy chỉ có giáo pháp đức 
Phật mới trừ được, chi có giới luật mới trừ được. 
Bằng giới pháp của Phật mà trừ được các hữu lậu 
trong hiện tại, đó gọi là đoạn hưu lậu hiện tại. 


Điêu lợi ích thứ chín: Đoạn vị lai hữu lậu. 
Người giữ giới hôm nay không phải chỉ trừ phiển 
пао hôm nay mà đồng thời trừ được phiển пао 
trong tương lai. Bơi vi phiển não tương lai chính là 
từ phin não ngày hôm nay làm тат mống. Khi đã 
{тї được тат mống của phiên não trong hôm nay 
thi đồng thời cũng trừ được phiền não trong ngày 


186 


sau. Nghiệp си bị đứt di, nghiệp mới không tạo 
nữa, đó là dich cua người tu hành mà cung là dich 
cua người thọ giới pháp. Đó là cai điều lợi ích thứ 
chín của giới luật. 

Điều lợi ích thứ mười: Linh Chánh pháp cứu 
trụ. Đây là điều lợi ích tổng quát nhất. Linh Chánh 
pháp cửu trụ là khiến Chánh pháp của Phật được 
tôn tại lâu bën giữa thế gian. Nếu không có giới 
luật thì Phật pháp không thể tồn tại lâu dài giữa 
thế gian được. Nếu không có giới luật thi Tăng 
không thành Tăng, cư sĩ không thành cư sĩ, tức 
không có người tu hành truyền bá thi Phật pháp 
không sao mà tồn tại giữa thế gian được. Cho nên 
cái lợi ích cuối cùng của giới pháp là khiến cho 
Chanh pháp được tón tại lâu dài giữa thế gian. 


Như các vị đã biết, giới luật là thọ mạng của 
Phật pháp. Khi nào giới luật còn thì Phật pháp 
còn, mà giới luật không còn thi Phật pháp không 
còn. Cho nên mỗi lần Phật chế một giới nào Ngài 
cũng đều nêu ra mười điều lợi ích đó để chi rõ cho 
người thọ giới thấy, biết, kính trọng, quý báu để 
thọ lãnh và hành trì. Vậy chuyện thọ giới la một 
bước quan trọng vững chắc trên con duong giai 
thoát. Bao nhiêu Pháp môn của Phật dạy tóm lại 
không ngoài ba thứ Giới - Định - Tuệ mà Giới la 
bước thứ nhất, bước cơ ban. Có Giới mới có Định, 


187 


có Định mới có Tuệ. Khi Giới - Định - Tuệ đã 
thành tựu rồi thì biết rằng trong Giới có Định, 
trong Định có Tuệ, trong Tuệ có Giới. Ba thể là 
một. Một người có đủ ca Giới - Định - Tuệ là một 
người viên mãn, một người có thể đoạn trừ lậu 
hoặc trong hiện tại và tương lai, có thể làm cho 
Chánh pháp của đức Phật thường trụ ở thế gian. 
Đức Phật thường dạy rằng: “Các ngươi hay gắng 
tu hành đừng làm kẻ tối hậu trong giáo pháp ta”. 
Đừng làm kẻ tối hậu trong giáo pháp ta nghĩa là 
sao ? Nghĩa là đừng cho giáo pháp của đức Phật 
chấm dứt ngay nơi đời mình mà phải truyền bá, và 
truyền bá bàng cách рїї gìn giới luật nghiêm trang 
tạo thành một hình ảnh đức Phật ở giữa thế gian, 
giứ gìn, tâm niệm thanh tịnh sáng suốt, đem Chánh 
pháp của đức Phật truyền bá giữa thế gian. Được 
như vậy thì Phật pháp së không chấm dứt ngay nơi 
La và ta không là ke tối hậu của Phật pháp. 


Lời căn dặn đó của đức Phật thám thiết lắm. 
Nếu ai có chí nguyện lớn lao muốn làm đệ tử của 
Phật, thì đối với lời dạy đó thấy rất thiết tha. Vì 
sao Phật lại căn dặn như vậy ? Bởi vi Phật thấy 
rằng chính giáo pháp của đức Phật mới đem lại an 
lạc chân thật cho chúng sanh, vì chính giáo pháp 
của Phật đã do bao công lao, nhiều đời nhiều kiếp 
tu hành mới phát mình được, mới giác ngộ được và 
dạy bảo lại. Với một giáo pháp quý báu như vậy mà 


188 


một người đệ tý của Phật không biết tôn trọng рії 
gìn để cho mất đi thì đó là điều hết sức đáng tiếc ! 
Cho nên Ngài phải căn dặn. Có thấy rõ giới như 
vậy, thi người muốn thọ giới Phật không phải đem 
cái tâm niệm tầm thường hời hợt mà thọ trì, mà 
phải có chí tiết trượng phu mới có thể thọ được. 
Như quý vị còn nhớ khi thọ Sa-di vị Bổn sư 
vừa cắm dao cạo bỏ tóc trên đầu đệ tú vừa đọc: 


“Thiện tai đại trượng phụ, 
Năng liễu thế uô thường, 
Khi tuc thú në - hoàn, 
Công đức пап tự nghị, 
Hủy hình thú chí tiết 

Cát ái hz sở thân, 

Xuất gia hoảng Phật đạo, 
Thệ độ nhất thế nhân...” 


Tạm dịch: 


“Lành thay bậc trượng phu, 
Hiểu được đời uô thường, 
Во tuc hướng Niết-bản 
Công đức khó nghĩ nghi 
Huy hinh giữ chi Hết, 

Cát ái từ người thân, 

Xuất gia hoằng Phật đạo, 
Thê độ hết chúng sanh...” 


Đó là đọc lời tán thán người xuất gia là một 
người có chí tiết trượng phu, nhận rõ được đời vô 
thường nhưng không sống với đời vô thường, mà 
lại biết tìm con đường giải thoát khỏi sự đau khổ 
của đời vô thường. 


Vì vậy trong luật còn gọi người xuất gia, 
người tu sĩ là chiến sĩ. Chiến sĩ, tu sĩ nầy đánh với 
ai ? Chiến sĩ đặc biệt này đang đánh với bốn thứ 
giặc: Phiển não ma, Thiên ma (ma ba tuần), ngủ 
ấm ma và tử ma (chết). Người xuất gia đánh bốn 
thứ giặc ấy bằng sự рїп рїї giới luật, nếu phạm 
giới là thua, là chiến sĩ bại trận. Vì vậy bốn Ba-la- 
di giới có khi kêu là tứ khí, vì phạm vào coi như dó 
bo. Có khi gọi là đoạn đầu, phạm vào thì coi như 
cây sa-la, cây dừa, cây cau bị chặt ngang rồi thì 
không sống được nứa, có khi gọi là tha thắng, vì 
phạm vào thi bị thua và ma kia thắng. 


Một chiến sĩ tu sĩ như vậy chẳng là một dai 
trượng phu sao ? Không có chí tiết đại trượng phu 
thì không đánh nổi bốn thứ đó, nhưng có được chí 
tiết đại trượng phu là khi nhận ró được cuộc đời vô 
thường, chi trong nháy mắt với một tinh thần giác 
ngộ го ràng, người đó sẽ tìm cách để giải thoát sự 
vô thường đó. Đức Phật đã dạy rằng, có nhứng 
người khác cũng biết rằng sanh, già, đau, chết 
nhưng họ không tìm đường để giải thoát khỏi 


190 


chúng, còn Ta biết sanh, già, đau, chết nhưng Ta 
muốn tránh sự sanh, già, dau, chết. đó, nên Ta xuất. 
gia tám đạo và được giác ngộ. Nếu tất ca người 
xuất gia tầm đạo không có chút nào nhận thức 
được le vô thường đó, trái lại thứ chỉ cũng cố chấp, 
thứ chi cũng bám chặt, thứ chi cũng ham muốn, 
thì chắc chắn không thể nào kéo dài đời sống xuất 
gia, nghiêm tri giới hạnh và đánh hơn các thứ ma 
để tiến trên con đường giải thoát Niết-bàn công 
đức khó nghĩ nghi được. Hủy hình giữ chí tiết: сао 
tóc, ăn mặc đạm bạc, ngủ đơn sơ, không trang sức 
như thế gian, hủy hình để giứ chí tiết, xuất gia 
hoằng Phật đạo, thệ độ tất cả mọi người. Đó là lời 
tán thán cái chí trượng phu của người xuất gia. 
Vậy chúng ta cũng tự hỏi lại chúng ta, có được là 
trượng phu có chí tiết như thế không ? 

Đối với việc xuất gia, chư Tó đã nhắc đi nhắc 
lại nhiều cách để ca ngợi, khuyến khích, nâng đỡ, 
chỉ rõ cho người xuất gia phái sống và làm như thế ` 
nào. Các vị học Cảnh sách rồi chắc cũng nhớ khi 
nói về xuất gia có câu: 


“Phủ xuất gia dã, 

phát túc siêu phương, 
tâm hình dị tục, 

thiệu long Thánh chúng, 
chấn nhiếp ma quân, 


191 


dụng báo tứ ân, 

bạt tế tam hữu, 

nhược bất như thứ, 

lạm xí Tăng luân, 

ngôn hạnh hoang sơ, 

hư triêm tín thí, 

tích niên hành xứ, 

thốn bộ bất di, 

hoang hốt nhất sanh, 

tương hà bằng thị... ”. 

Phàm là người xuất. gia tức là người phát tâm 
cất bước di đến phương trời cao rộng (phát túc siêu 
phương). Tức là xuất gia tu hành giữ giới đế cầu 
giải thoát tự lợi và để truyền bá Chánh pháp, làm 
cho giống Phật được tôn tại phát huy, làm chấn 
động và nhiếp phục ma quân là Phiển não ma, 
Thiên ma, Tử ma, Ngủ ấm ma, để vượt lên trên nó, 
làm một người giải thoát, một người chiến thắng 
đại biểu cho Phật, hoằng dương Chánh pháp. Như 
vậy mới là báo được bốn ân, ân cha mẹ, ân quốc 
gia, ân Tam Bảo, Sư trưởng, ân chúng sanh, và bạt 
tế tam hứu là cứu độ ba cõi. Nếu không được như 
thế thi lạm xen vào trong hàng ngũ chúng Tăng, 
mang hình thức xuất gia mà tâm niệm đầy tục lyy, 
ngôn ngứ hành vi chỉ sơ sài bết bát, không thành 
tựu được điều gì có ích, chỉ luống tiêu dùng của tín 


192 


thí. Chỗ hành động, nói năng, tâm tư, suy nghĩ và 
những tư tưởng của ngày xưa khi chưa xuất gia, 
chưa tu tập như thế nào thì bây giờ cũng y nguyên 
như thế đó, không hë thay đổi chút nào. Chỉ sống 
một cuộc đời hoàng hốt, Ьар bóng, như vậy không 
có gì nắm chắc trong tay thì biết lấy chi để nương 
nhờ trong khi sống và trong khi nhắm mắt. Minh 
đã không biết lấy chi nương nhờ rồi, thì Phật pháp 
còn dựa vào đâu để mà tổn tại giữa thế gian cho lâu 
dài được. Cho nên, nói tới chí tiết xuất gia nó lớn 
lao rộng rãi lắm và cao thượng lắm. Nếu như mỗi 
một người trong hàng Phật tử, trong hàng Tăng, 
Ni mà tâm tâm niệm niệm, mỗi người đều có một 
tâm niệm, phát nguyện mà tự vấn, mà cảnh tỉnh 
với lòng mình để có một chí hướng. như vậy, thì 
tức nhiên không hổ thẹn là một người đệ tử xuất 
gia của đức Phật khi da thọ trì giới pháp. 

Cho nên tôi mong các vị nên coi cái dịp thọ 
giới hôm nay là một điều quan trọng, một dịp may, 
quý báu cho mình phụng sự Tam Bảo, cho minh 
báo ơn Sư trưởng, báo ơn cha mẹ, báo tứ ân để bạt 
tế tam hứu. 


Chính giờ phút này là giờ phút quyết định, 
quyết định cho đời mình hôm nay và ngày mai để 
trở thành một vị Tăng, đứng trong hàng ngũ Tăng 
Bảo, góp một phần vào việc hoằng dương Chánh 


193 


pháp, duy trì Chánh pháp để cứu trụ thế gian, mà 
nếu không thi ngược lại đa không lợi ích cho mình 
mà còn góp phần vào việc làm cho Phật pháp 
chóng suy vong. 


Nhiều lúc chúng ta băn khoăn tự hỏi: Không 
biết Phật pháp tương lai thế nào ? Giả như câu hỏi ` 
đó đem hỏi lại nơi chính mỗi một người chúng ta 
thì sẽ thấy câu trå lời rất thiết thực, thâm thúy. 
Muốn biết tương lai Phật pháp như thế nào thi ta 
phải nhìn lại ta là một vị Tăng sống như thế nào ! 
Nếu một vị Tăng thấy được minh sống như thế 
nào, một vị Ni thấy được mình sống như thế nào 
thì biết Phật pháp tương lai cũng như thế đó. Nếu 
một vị Tăng, vị Ni, vị Cư sĩ hư hỏng thì Phật pháp 
se hư hong. Nếu một vị Tăng, một vị Ni, một vị 
Phật tử sống chánh đáng, trong sáng như Phật 
pháp thì tương lai Phật pháp se đàng hoàng, rực 
rỡ chính đáng. Đó là điều thiết thực khi ta băn 
khoăn với một ưu tư hết sức quý báu. Vẫn biết mọi 
vật thành tựu nhờ nhiều duyên thì Phật pháp 
tương lai cũng nhờ nhiều duyên mà thành tựu, 
song trong đó cái duyên chính yếu nhất là từ nơi 
Tăng, Ni và tự nơi Cư sĩ. 


Tôi cầu mong Giới đàn quý báu như thế này 
lập nơi một cơ sở của Cố Đại Hòa thượng Thiện 
Hòa, một vị Đại Hòa thượng đáng kính mà các vị 


194 


đã có duyên hội ngộ đến đây trước Thập sư để thọ 
giới pháp, các vị nên phát tâm bết sức dũng mãnh, 
đại trượng phu, hết sức chí tiết để xuất gia hoằng 
Phật đạo, thệ độ nhất thế nhơn, để báo đáp công 
ơn Tam Bảo, và khỏi phụ chí hướng xuất gia của 
minh khi đã có duyên lành đến chùa học Phật. 

Bấy nhiêu lời mong các vị chuẩn bị tâm tư, 
thu dọn tâm tư cho được thanh tịnh trang nghiêm 
kiên cố để ngày mai trước Thập sư, các vị lãnh thọ 
giới pháp cao cả của đức Phật, làm tròn một vị 
Tăng, một, vị Ni, một vị Cư sĩ xứng đáng là một 
người đệ tử con Phật. 


KHAI ĐẠO GIỚI TỬ 
THỌ TỶỲ-KHEO GIỚI?) 


Nam mô А Di Da Phát. 
Сас vi Sa-di, 


Đã một lần các vị quy trước tam sư thất 
chứng để lãnh thọ mười giới Sa-di. Ngay từ giờ 
phút đó, các vị đã trở nên nhứng người xuất gia 
chính thức, những mắm поп của Đạo Pháp, những 
hạt giống Bồ-đề, những hạt giống Thánh nhân. 
Trong giờ phút thiêng liêng đó các vị đã không kể 
gì đến xác thân, tính mạng hay bất cứ gì đi nửa 
trên thế gian nây. Các vị đã xa thân để câu Giới vì 
biết rằng chính Giới pháp mới là pháp môn viên 
mãn nhất để giải thoát chúng ta ra khỏi khổ triển 
phược, khỏi kiếp luân hôi vô minh. Vì nghĩ đến sự 
cao quý của Giới pháp như thế, nên đã có những 
phút chúng ta đem hết thành tâm thiện chí để 
lãnh thọ. Chính những Giới pháp đó đức Phật đã 
thành tựu viên mãn, và sau bao nhiêu công phu tu 


196 


hành, đạt chánh qua. Ngài đem Giới pháp đó dạy 
lại cho chúng ta, coi như là Pháp thân huệ mạng 
của chính Ngài. Bơi thế, sau khi Ngài viên tịch, 
Giới pháp ấy vẫn tồn tại, để dẫn dắt những kë hảo 
tâm xuất gia, và trước khi sắp nhập Niết-bàn, đức 
Phật đã dinh ninh dạy bảo: «Sau khi Ta diệt độ, 
các ngươi hãy tôn trọng trân quý, Ba-la-để-mộc-xoa 
như người đi trong đêm tối được gặp ánh sáng, như 
người nghèo khó được gặp châu báu. Giới luật 
chính là đức «Thầy» cao са cua các ngươi, du Ta có 
б đời cung không gi khác. 


Gia sử chúng ta được duyên may mắn, sinh 
vào thời đức Phật, thi chác chúng ta được nghe 
những lời dạy ấy, tuân giữ Giới pháp của Ngài và 
tôn Ngài làm dáng Đạo sư. Nhưng vl bạc đức vô 
duyên, chúng ta phai sinh vào thời Mạt pháp, mặc 
dù không gặp Phật, chúng ta vẫn còn được phước 
duyên có những giờ phút được nghe Giáo pháp 
Ngài đã dạy, biết những Giới luật Ngài da truyền 
để chúng ta tôn thờ Giới pháp làm đấng Đạo sư 
như Phật ở đời không khác. Một người di trong 
đêm tối muốn khoi sa һат sia hố, cân được ánh 
đèn bao nhiêu, thi khi gặp được ánh đèn, họ se quý 
báu bấy nhiêu. Như ke nghèo khổ đói rách cần tiền 
của bao nhiêu, thì khi gặp tiền bạc se giữ gin cán 
trọng bấy nhiêu. Chung ta, những người tối tăm vì 


197 


vô minh, đói khổ vì thiếu thốn sự giác ngộ, sự giải 
thoát, cho nên chúng ta cũng sẽ quý Giáo pháp của 
Phật, không khác gì những người đi trong đêm tối 
gặp được ánh sáng, chắc chắn sẽ không để mất, ke 
nghèo gặp được châu báu sẽ Бао tón quý trọng nó, 
thì người hảo tâm xuất gia cũng vậy, khi đa biết 
Giới Luật là phương pháp cao quý để ta nương 
theo, thì chắc chắn chúng ta së đem hết thành tâm 
thiện chí cầu lãnh thọ, bảo trì cho bằng được. 
Huống chỉ đã là con người, không ai không mang 
trong mình bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu phiền não, 
tội lỗi. Nhưng tội lội phiên não ấy, nếu không nhờ 
những Pháp môn, những Giới luật ngăn ngửa thì 
chắc chắn đời đời chúng ta vẫn là những con người 
quê hèn nghèo nàn, không bao giờ bước lên được 
con đường giải thoát giác ngộ. 

Nên yếu điểm đâu tiên của Phật chế Giới luật 
là muốn cho ta gạt bỏ tục tình quê hèn, tạo đức tốt, 
lập chí nghiệp lớn lao. Ở đời, những vị quân tử 
thánh nhân hằng mong mỏi lập ba điều bất hủ: 
«Lập công, lập đức, lập ngôn». Vậy thì người xuất 
gia chúng ta chắc chắn cũng muốn lập nhứng công 
đức sự nghiệp lớn lao. Nhưng dù muốn lập những 
sự nghiệp lớn lao mà không рїї Giới luật, cứ bê tha 
theo tục tình, thả lỏng thân khẩu ý theo thói thấp 
hèn thi biết đến bao giờ chúng ta mới có thể lập 


198 


được chí nghiệp, bao giờ mới xả bo được những tục 
tinh quê kịch, da bấy nay nhận chìm trong thói 
đời ? Cho nên một người đa có thành tâm thiện 
chí muốn làm đệ tú спа đức Phật thì trước hết 
phải giữ Giới để ngăn ngừa tội lỗi, xả bỏ tục tinh 
để trở thành một người toàn thiện. Khi cá nhân đã 
trở nên toàn thiện toàn mỹ, mới có thể đặt lên đó 
những hạnh nghiệp giải thoát, cầu Bồ-để đạo, cứu 
độ chúng sinh. 

Yếu điểm thứ hai là người đệ tử xuất gia của 
Phật, sống trong một đoàn thể không phải một 
người, hai người mà ngay trong thời Phật tại thế 
đã có đến 1.250 người tủy tùng xuất gia. Với một 
số đông đệ tử như thế, nếu không có Giới luật thì 
biết căn cứ vào đâu để hòa hợp với nhau, tương 
ưng với nhau và tu học với nhau ? Mỗi người khi 
ấy se hành động mỗi cách, ngôn ngữ mỗi cách, thị 
làm sao tạo thành một giáo đoàn gương mẫu để 
truyền bá Giáo pháp, để tiến tu đạo nghiệp ? Nếu 
một chúng Tăng không có một ky luật giới pháp để 
mỗi người гап dè tuân рії, thì chúng Tăng sẽ trở 
thành một chúng Tăng ó hợp. Khi да là một chúng 
Tăng ó hợp thi cá nhân đã không được tu học, mà 
đoàn thể ấy cũng không ích lợi gì ! Huống chỉ một 
đoàn thể câu giải thoát mà lại có thé ó hợp được 
chăng ? Chắc chắn là không. 


199 


Vi vậy, mười hai năm sau khi Thanh Đạo, với 
một số đổ chúng xuất gia và tại gia đã đông, đức 
Phật đã tùy căn cơ chúng sinh та lån lượt chế ra 
nhứng Giới luật. Sau khi Phật nhập niết-bàn, 
những Giới luật ấy đã được Tôn giả Uu-ba-ly kết 
tập thành Ngủ giới, Bát giới, Bỏ-tát tại gia giới, và 
10 giới, 250 giới cho hàng xuất gia Ty-kheo và 350 
giới cho Ty-kheo-ni. Những Giới luật đó trải qua 
thời gian và không gian đến nay vẫn còn tôn tại, 
cho chúng ta có thể nghe thấy một phân пао 
những gì đức Phật đã dạy lúc sinh thời. Những 
giới pháp đó, hàng tại gia cũng như xuất gia, ai 
tuân giữ được thi đều xứng đáng là con Phật. Sự 
thành tâm thiện chí của đệ tử Phật đối với giới 
pháp của Ngài chính là sự cúng dường cao quý 
nhất, bởi vì khi một người xuất gia có tác phong të 
chinh gương mẫu thì có thể thay thế Phật ở cõi 
Ta-bà. Giữa thời mạt pháp, giáo pháp của Phật 
nhờ đó mà tôn tại mãi. Giới luật tạo cho con người 
trở thành đức hạnh, giải thoát, gương mẫu. Chính 
thời đức Phật cũng nhờ một vị Sa-môn oai nghi të 
chinh dáng điệu giải thoát da đánh thức, cảm kích 
được sự xuất gia của Ngài. Vậy thì ngày nay, nếu 
một vị xuất gia có ові nghi tê chính, biếu hiện sự 
giải thoát ly trần, chắc chắn sẽ gây được nhiều ấn 
tượng giải thoát trong lòng nhiều người. Do đó đức 
Phật da nhiều phen dạy chúng ta phải tôn sùng 


200 


quý trọng Giới luật, như trong Thiện-kiến Luật, 
Ngài đã dạy ông A-nan: «Có năm điều làm cho Giáo 
pháp Như Lai tổn tại lâu bền, ấy là: 


Thứ nhất, hàng đệ tử biết Luân giữ Тӯ-пі 
giới luật. 

Thứ hai, tịnh tăng thành chúng. Dù chỉ có 
паш người xuất gia mà giữ giới thanh tịnh thi đó 
là một yếu tố quan trọng để Giáo pháp tôn tại 
lâu bën. 


Thứ ba là truyền thọ bất diệt. Nếu ở trung 
quốc có mười người lập giới đàn truyền thọ giới 
xuất gia, 0 biên quốc năm người, sự truyền thọ như 
thế dưới hình thức mười người hay пат người, tử 
chỗ nầy đến chỗ khác, quốc độ này đến quốc độ 
khác, cũng là yếu tố khiến Phật pháp trụ thế 
lâu dài. 


Thứ tư là hạnh nghiệp thanh tịnh. Khi đa 
lanh thọ giới pháp thì giới pháp chính là những 
mối ưu tư những mục tiêu tuân hành. Nếu chúng 
Tăng phạm giới mà liên biết sám hối, tập chúng hai 
mươi người theo luật định, để xuất lội nặng những 
vị Ty-kheo phạm giới; khiến cho nhứng vị ấy cúng 
được thanh tịnh như bao nhiêu vị Ty-kheo khác, 
thi đó là yếu tố làm cho Giới pháp tồn tại lâu bên. 


Thứ năm là trú trì vĩnh cứu. 


201 


Tóm lại, nếu có năm người cho đến nhiều 
hơn nữa, mà đều nhất tâm git Luật, biết sợ phạm 
giới, sám hối những điều đã phạm, thi đó là những 
yếu tố quan trọng khiến Phật pháp tổn tại trong 
thời gian 5.000 năm. Năm ngàn năm mà từ trước 
tới nay chúng ta thường nghe nhắc đến trong các 
buổi lễ Phật, chính là căn cứ vào các yếu tố căn 
bản giữ giới, tu giới, xuất giới khi phạm tội, thanh 
tịnh tập chúng ấy. Giữ được nhứng yếu tố ấy một 
cách viên mãn tức là bao vệ Phật pháp được vứng 
bën trong thế gian nầy. 


Các vị da thọ Sa-di từ lâu, có người hai năm, 
có người năm bảy năm, trong thời gian ấy tuy còn 
nhỏ song các vị cũng đã ở trong dòng Phật pháp, 
cũng như chúng tôi, như bao nhiêu vị Thượng tọa, 
Đại đức khác. Hôm nay sắp thọ Ty-kheo giới, rời 
khỏi tuổi thiếu niên để trở nên một người thanh 
niên trong hàng xuất gia, thanh một vị Đại đức, 
một người lớn trong Phật giáo, tất nhiên các vị 
phải thành tâm chú ý tuân hành nhiều hơn nứa 
những giới pháp mà Phật đã dạy. Đó là 250 giới mà 
tam sư thất chứng se truyền cho các vị chốc nứa 
đây. Hai trăm năm mươi giới luật tuy nhiều, nhưng 
căn ban không ngoài mười giới mà các vị dà thọ 
trong lần thọ Sa-di giới mà nói tóm lại cũng không 
ngoài bốn tánh giới «Sát, Đạo, Dâm, Vọng». Bốn 


202 


tánh giới ấy là chính yếu, 250 giới là những điều 
luật tạo thành vị Ty-kheo gương mẫu đây đủ oai 
nghi trong các việc: «ăn, mặc, ở», của người xuất 
gia. Với thành tâm thiện chí 10 giới Sa-di các vị đa 
giữ được thì 250 giới, các vị cúng sẽ giữ được dễ 
dàng. Một khi các vị đa dóng manh phát tâm xả 
thân cầu Giới như các đức Phật của chúng ta đã 
xả thân cầu giới, như các vị Tổ sư đã ха thân cầu 
giới, thì chắc chân các vị вё річ trọn Giới pháp của 
Phật không gì khó khăn. Mà khi đã giữ giới một 
cách viên mãn thì tất nhiên chúng ta sẽ trở nên 
những trưởng tử của đức Phật, hà даш Như Lai 
huệ mạng. Một người trưởng tử như thế, nhiều 
người trưởng tử như thế, se khiến Phật pháp được 
bën lâu, báo đáp thâm ân của đức Phật một cách 
viên man. 

Khi trở thành nhứng vị Tỳ-kheo, Đại đức, së 
có những Giới luật mà các vị cÂn phải chú hết tâm. 
ý để tuân hành. Do đó, khi sắp đến trước Thập sư 
để lãnh thọ Giới pháp, các vị sẽ qua một lần hạch 
hỏi về những giả nạn, nghĩa là những điều mà nếu 
mắc phải, sẽ là những chướng ngại khiến cho các 
vị không thọ giới được. 


Những già nạn ấy, các vị phải chú tâm іга lời 
một cách thành thật. Phân lớn nhứng già nạn ấy 


203 


đều dê hiểu, chỉ có vài điều cân chỉ trước để khi 
hỏi tới, các vi có thể hiếu và trả lời một cách mau 
chóng. Các Ngài sẽ hỏi các vị có phạm «Biên tội» 
không ? Trong đây danh tử «Віёп 101» có nghĩa là 
Phật pháp được ví như biến lớn, nếu kẻ nào phạm 
phải bốn giới trọng: Sát, Đạo, Dâm, Đại vọng ngữ, 
thì së bị coi như đã bị loại ra ngoài biển Phật pháp. 
Một già nạn khác: Các vị có phai tặc trụ thọ giới 
không ? Có nghĩa là những ке chưa thọ giới, giả 
vờ đã thọ để vào làm giặc, phá hoại trong Phật 
pháp. Những kẻ ấy, không vì mục tiêu giải thoát 
та vị một dụng tâm tâm thường nhỏ hẹp, nên khi 
vào đạo thì không có tư cách, phá giới, phá kiến, 
làm cho Phật pháp vi họ mà bi hủy hoại. Nếu các 
vị qua thật nhất tâm cầu Giới, vì muốn giải thoát, 
muốn го nên một ông «Thåy- chân chính, thì các 
vị hãy mạnh me trả lời «không». Một già nạn khác 
nửa là: Các vị có phải la nội nguại đạo phá giới 
không ? (Có nghĩa là ké ngoại đạo, gia xuất gia thọ 
giới rồi trơ về ngoại đạo, sau một thời gian gặp cơ 
hội thọ giới, cũng xin vào thọ lại. Ấy là Ке nội giáo 
ma lại là ngoại đạo). Còn nhiều già nạn khác nửa... 
Các già nạn nói trên đây là những điều со thể hơi 
khó hiểu với các vị. Tựu trung thâm ý của đức 
Phật là muốn một vị Ty-kheo tiêu biểu Phật ở thế 
gian, là trưởng tử của Phật, phải là một người 


204 


hoàn toàn, mang tâm niệm chính đáng xuất. gia, 
với lòng tôn thờ giới pháp, hoài bảo hoằng dương 
Chánh Pháp, chứ không thể là một kẻ xuất gia với 
tâm niệm tặc trú. 

Các vị se thành thật trả những giả nạn ấy 
trước Thập sư. Khi qua nhứng già nạn ấy rồi, tức 
là các vị đa hết chướng ngại, đã đủ tư cách thọ 
lãnh giới pháp để trở thành những vị Ty-kheo 
tương lai của Phật giáo. 

Giờ thọ giới sắp bắt đầu. 


(*) Trên đây là Lời Khai đạo giới tư tại giới đàn Vĩnh Gia chúa 
Tinh Giáo hội và Phật học viện Phố Đà (Đà Nẵng) tù 18 
đến 22-9 Canh Tuất tức 17 đến 21-10-1970 


205 


KHAI ĐẠO GIỚI TỪ 
THỌ BỒ-TÁT GIỚI 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Chư tị Giới tử, 

Chư vị đã thọ Sa-di giới, đa thọ Ty-kheo giới, 
chư vị sắp sửa thọ Bồ-tát giới. Bồ-tát giới nói cho 
đủ, là Đại thừa Bả-tát tâm địa giới. Danh từ Bồ-tát, 
nói dú là Bồ-để-tát-đóa nghĩa là Giác hứu tinh. 
Một chúng sinh, một hứu tình đã có sự giác ngộ, 
đồng thời phát nguyện giác ngộ cho kẻ khác gọi là 
Bồ-tát. Danh từ Bỏ-tát đó chẳng những hôm nay 
các vị được mang mà trước đây những vị thọ giới 
Bồ-tát cũng đã được mang, và mười phương Bỏ-tát 
mà chúng ta hằng kính lễ cũng được mang. 


Cùng một danh từ Bỏ-tát, nhưng phân biệt 
ra có: Sơ phát tâm Bỏ-tát, Gia hạnh Bó-tat, Địa 
thượng Bỏ-tát, Địa hậu Bô-tát khác nhau. Như 
hôm nay, các vị phát tâm thọ giới Bỏ-tát, là chỉ 
mới phát tâm thôi, chưa làm рі xứng đáng với sự 


206 


phát tâm ấy, chưa hoàn thành những giới hạnh 
đúng với một vị Bỏ-tát thì chi được gọi là Sơ phát 
tâm Bô-tát. Từ đó, tu tập trai qua các giai đoạn 
Тіп, Trụ, Hạnh, Hướng, tu luyện theo những pháp 
môn Đại thừa mà đức Phật đã chỉ dạy thì gọi là 
Gia hạnh Bồ-tát. Nhờ sự Gia hạnh đó та Vô minh 
se diệt bớt, Chân như зе được chứng thành, dần 
dân nhập vào Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, Tứ địa cho 
đến Thập địa. Nhung Вӧ-а+ ở nhứng địa vị nây gọi 
là Địa thượng Bồ-tát. Các vị ấy, sau khi da thành 
tựu Đẳng giác, Diệu giác, vấn tùy duyên hóa độ 
chúng sanh dưới nhiều hình thức, dưới nhiều căn 
cơ, dưới nhiều phương tiện. Tính cách tùy duyên 
hóa độ, không trú Niết-bàn của các đức Phật, gọi 
là Địa hệu Bồ-tát Vậy cùng một danh từ Bồ-tát 
nhưng có Sơ phát tâm Bỏ-tát, Gia hạnh Bồ-tát, Địa 
thượng Bỏ-tát, Địa hậu Bồ-tát khác nhau. Hiểu го 
như thế, chúng ta mới có một ấn tượng rö-rệt, để 
phát tâm một cách vững chắc, tu hành một cách: 
sáng suốt. Địa vị đã khác nhau như thế, thì tại sao 
chúng ta cũng được gọi là Bô-tát, các vị Gia hạnh, 
Địa thượng, Địa hậu cung gọi là Bỏ-tát са ? Bởi vì 
tuy cấp bậc khác nhau, nhưng có một điểm đồng 
nhất, đó là Bó-dë Tâm. Bát đầu phát Bồ-để tâm là 
phát tâm thượng cầu hạ hoa (trên cầu được giác 
ngộ, dưới cầu hóa độ chúng sinh). Tâm đó phát ra 


207 


giờ phút nào thì chính giờ phút đó, chúng ta được 
gọi là Bồ-tát. Tâm ấy bën chắc mãi mai, suốt thời 
gian không gian không bao giờ lay chuyển cho đến 
khi trải qua các địa vị Gia hạnh, Địa thượng, Địa 
hậu... vẫn một tâm Bồ-để ấy, không khác рї một sợi 
chi xuyên các hột chuỗi. Nhin vào địa vị, thì có sơ 
phát tâm Bồ-tát, Gia hạnh Bó-tát, Địa thượng Bè- 
tát, Địa hậu Bỏ-tát khác nhau. Chúng ta không thể 
nào sánh bằng đức Quán Thế Âm, đức Đại Thế 
Chí, chúng ta cũng không thế nào sánh bằng 
những vị Bỏ-tát trên các địa vị Tín, Trụ, Hạnh, 
Hướng ở Thập địa... nhưng bên trong vẫn là một 
tâm Bồ-để xuyên suốt tất са. Vi cái tâm Bồ-để 
xuyên suốt tất ca đó mà tất са đều được mang danh 
từ Bồ-tát, căn cứ vào sự phát Bồ-để tâm. Như đức 
Bồn Sư Thích Ca của chúng ta lúc ban sơ cũng là 
một chúng sanh lăn lộn trong vòng luân hồi đau 
khó Một hôm nọ, như bao nhiêu chúng sinh khác 
trong cảnh Địa ngục phải vất và kéo xe mà còn bị 
ngục tốt hành hạ, Ngài phat tâm mong sao cho 
mình được mạnh khoe để kéo thay cho tất ca 
những chúng sinh khác để những chúng sinh khác 
ấy khói bị hành hạ. Bát đầu từ đó, Ngài phát một 
tâm lợi tha. Tâm ấy là căn bản, rồi từ đấy chuyển 
nghiệp tiến tu, cho đến khi thành Phật, tâm Bô-để 
ấy vẫn không dứt đoạn. Cũng vì sự phát tâm ấy là 


208 


một sự phát tâm lớn rộng, căn cứ vào Đại thừa 
tánh, nên Kinh thường tán thán rằng nhung người 
nào phát Bô-dè tâm tức là да thành giác ngộ, 
không cân trải qua các địa vị, vì da cầm chắc trong 
tay quả vị giác ngộ rồi. Bởi thế sự phát Bỏ-để tâm, 
trở thanh Bồ-tát là một điều hết sức quan trọng. 
Khi đức Phật dạy các giới pháp Sa-di và Ty- 
kheo, khi chúng ta thọ lanh các giới pháp ấy, là 
chúng ta đã trở thành những người xuất gia với 
những giới luật, và tư cách đa đây đủ lắm rồi. 
Nhưng còn phương diện lợi tha, hành đạo rộng rai 
vô biên nứa nên Phật mới căn cứ vào Tâm địa giác 
mà chế ra đại thừa giới, Bổ-tát giới. Tâm địa giác 
là giác tánh có sẵn ở trong tất cả chúng sinh cũng 
như nơi Phật và Bồ-tát. Tất са đều có tâm địa giác, 
nhưng ở chúng ta thi không thành tâm địa giới, 
bởi vi tâm địa giác ở chúng ta không được để ý, 
không được khai thác, không được khuyếch 
trương, không được hiểu biết. Tâm địa giác nơi 
chúng ta luôn bị vùi lấp dưới nhung hành vi sai 
quấy, những nghiệp chướng nặng nề, những tâm 
niệm ích ký, nên không thành Đại thửa tâm địa 
giới. Phật thấy chúng sinh đa có Tâm địa giác 
nhưng chưa có tâm địa giới, nên mới căn cứ vào 
tâm địa giác đó mà chế ra những điều mục tu hành 


209 


để thành tựu tâm địa giới. Tâm địa giới ấy gọi là 
Đại thừa Bồ-tát tâm địa giới mà hôm nay các vị sắp 
thọ. Tâm địa chúng ta vốn có khả năng ngăn ngửa 
tất cà điều ác, Phật tử đó chế ra NHIẾP LUẬT 
NGHI GIỚI. Tâm địa chúng vốn đủ khả năng làm 
mọi điều lợi ích, chuyển nghiệp, căn cứ vào до 
Phật chế ra NHIẾP THIỆN PHÁP GIỚI. Tâm địa 
chúng ta vốn là giác tánh bình đẳng, lợi lạc hứu 
tình, từ bi hy ха, quảng đại, vô biên, vô lậu, Phật 
căn cứ vào đó chế ra NHIẾP CHÚNG SINH GIỚI. 
Tu tập theo Nhiếp luật nghỉ giới, chúng ta ngăn 
ngừa mọi tội lỗi ba nghiệp thân, khẩu, ý. Tu tập 
theo Nhiếp thiện pháp giới, chúng ta làm mọi việc 
lành, ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh hay tám 
muôn bốn nghìn pháp môn mà đức Phật đã chỉ 
giáo cho chúng ta tu hành. Nhiếp luật nghỉ giới là 
10 giới trọng cấm và 48 giới khinh mà kinh Phạm 
Võng đã dë ra và lát nứa đây các vị se thọ. Tám 
vạn bốn nghìn pháp môn là những pháp muôn 
phụng thờ Tam Bảo, thừa sự Như Lai, không phải 
một hai đức Phật mà vô lượng đức Phật, với một 
tâm địa thừa quả cảm, dong manh tỉnh tấn phụng 
thờ Tam Bảo mà khi gặp đức Phật Đề Sa đi ngang 
qua, ngài да say sưa chiêm ngưỡng đức Phật trong 
bảy ngày, một cái chân đưa lên không để xuống mà 


210 


không biết, mắt không nháy mà không hay. Lúc đó 
ngài chỉ thấy việc tán dương đức Phật, tôn thờ 
chiêm ngưỡng đức Phật là sung sướng quý báu hơn 
tất ca, thời gian không có nữa đối với Ngài. Nhiếp 
thiện pháp giới có vô số phương pháp tu tập, 
nhưng nói tóm Tứ nhiếp, Lục độ là những phương 
pháp viên man nhất để lợi lạc chúng sinh. Cuối 
cùng vượt lên trên tất cả Nhiếp luật nghỉ giới, 
Nhiếp thiện pháp giới, là Nhiếp chúng sinh giới. 
Đây là một giới điều nhằm vào sự cứu độ chúng 
sinh, lợi lạc hữu tình. Trong Sa-di giới, Ty-kheo 
giới, sự cứu độ này được coi nhẹ, nhưng ở Bỏ-tát 
giới thì rất trọng. Vì lẽ một tâm Bồ-để «Thượng 
câu hạ hóa» là một tâm nhìn xa, thấy rộng, biết 
sâu, không phải là một tâm còn hạn cuộc trong 
một chúng sinh, trong một thân ngủ uẩn. Tâm đó 
vượt ngoài biên cương của một thể xác để nhìn 
khắp tất cả chúng sinh cùng chung một tâm địa 
giác như mình, khổ đau như minh cùng một khả 
năng giác ngộ như mình, để theo niệm đại Ы đồng 
thể đó mà cứu độ tất cả. Tu tập theo đó là Nhiếp 
chúng sinh giới. 

Nói tóm lại, Bó-tát giới chia ra từng để mục, 
10 giới trọng, 48 giới khinh, nhưng tóm tắt có ba 
mục chính yếu gọi 1а: 


211 


1. Nhiếp luật nghỉ giới, là ngăn ngửa tất са 
tội lỗi. 

2. Nhiếp thiện pháp giới, là làm tất cả việc 
lành. 

3. Nhiếp chúng sinh giới, là làm những việc 
ích lợi chúng sinh. 


Trong Ty-kheo hay Sa-di giới, đức Phật dạy 
chúng ta chú trọng vào việc giai thoát sinh tử luân 
hồi. Sự giải thoát sinh từ nầy nhằm vào bản thân, 
nên giới cấm đầu tiên, đức Phật răn chúng ta bất 
đâm, rồi mới đến bất đạo, bất sát, bất vọng. Dục là 
căn bàn của vô lượng sinh tử luân hồi. Còn nước ái 
dục thi gốc luân hổi còn sinh mãi, nước ái dục hết 
thì gốc luân hồi sẽ phải chảy khô. Thấy rõ như 
vậy, nên Phật dạy người xuất gia muốn cầu giải 
thoát. phải chú trọng đến việc diệt trù ái dục. Do 
đó, giới trọng đầu tiên của Ty-kheo là bất dâm, rồi 
mới đến bất đạo, bất sát, bất vọng. Trong Bỏ-tát 
giới, không phải chỉ ngó vào minh mà xoay cái 
nhin vào chúng sinh, cho nên giới trọng đầu tiên 
là bất sát rồi mới đến bất đạo, bất dâm, bất. vọng. 
Trong Ty-kheo giới thì bất dâm đứng đâu, trong 
Bồ-tát giới thì bất sát đứng đầu, vì Bô-tát xem việc 
cứu chúng sinh trọng hơn việc giải thoát luân hồi 
sinh tử của bản thân. Vì sự sai biệt ấy, nên nếu 


212 


muốn hoàn thành са hai khía cạnh tự giác giác 
tha, tự lợi lợi tha thì phải thọ cả giới Sa-di, Тў- 
kheo và Bồ-tát. Cũng chính vì le đó mà sau khi thọ 
Sa-di giới, Ty-kheo giới, các vị đa hãng hái thọ 
thêm Bồ-tát giới. 

Cách nhìn đã khác, mục đích đã khác cho 
nên những điều mục tu hành ở Bồ-tát giới cũng 
khác. Chẳng hạn ở giới Sa-di uống rượu là một 
trọng tội, nhưng qua giới Bồ-tát, bán rượu là một 
trọng tội, đem rượu mời kẻ khác là một trọng tội, 
vì lé trong khi uống rượu, mình chỉ mất phân tự 
lợi, còn bán rượu hay mời rượu là làm hại bao 
nhiêu người khác. Đó là cách phân biệt để thấy rõ 
sự khác biệt, sự liên hệ giữa hai giới. Vậy nhằm 
vào việc giải thoát bản thân, chúng ta nên giữ giới 
Ty-kheo, nhằm mục đích lợi tha thi nên рїї giới 
Bồ-tát. 


Giới Bồ-tát luôn luôn nhin đến chúng sinh 
dưới những cạnh khía đau khổ mà chúng sinh phải 
gánh chịu. Chính những đau khổ đó, minh cũng 
mắc phải, nhưng kẻ không có Bồ-đề tâm thì không 
bao giờ biết. Bằng vào sự khổ của mình mà thông 
cảm nỗi khổ của người khác, bằng vào sự ưa muốn 
của mình mà cảm thông sự ưa muốn của kë khác, 
do đó cứ muốn chúng ta sống mà không biết đến 


213 


kë khác chết, cứ muốn chúng ta vui mà không kể 
gì đến kẻ khác khá. Vì thiếu tâm Bó-dë nên không 
bao giờ có được sự thông cảm đại đồng đó mà thuật 
ngữ Phật giáo gọi là Đồng thể đại bi. Người thọ 
giới Bô-tát luôn luôn đem tâm Вё-іё thông cảm với 
mọi chúng sinh qua những cạnh khía an lạc, khổ 
đau để cứu giúp tất cả. Đó là yếu điểm của tâm 
Bó-dë, của giới bổn Bỏ-tát, 


Giới Bồ-tát muốn thọ trì trước hết phải phát 
Bó-dë tâm, vi đây là Giới ma đức Phật da căn cứ 
vào Tâm địa giác để chế ra. Có Bó-dë tâm thì Giới 
ấy mới được thành tựu, mất Bó-dë tâm thì Giới ấy 
không thể hành trì. Bó-dë tâm là tâm viên mãn, 
tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm vô ngã, vô nhân, 
vô chúng sinh, vô thọ giả, như trong kinh Kim 
Cang Phật dạy: «Di vô ngã, vô nhân, vô chúng 
sinh, vô thọ giã, tu nhất thế thiện pháp tức đắc 
A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồổ-để, nhược hứu пра, 
nhân, chúng sinh, thọ gia, tức thị ma nghiệp». 


Nhờ phát Bô-để tâm mà chúng ta có thể 
thành tựu được tri giác sáng suốt, không bị vô 
minh mù quáng che lấp. Cho nên những vị Bồ-tát 
có khi làm những việc long trời lở đất mà chúng ta 
không thể làm, nếu không sáng suốt. Và giả sử có 
nhắm mắt làm càn cho long trời lở đất thì lại 
thành ra tai nạn. Bởi thế phát Bó-dë tâm cũng là 


214 


tôi luyện trí bát-nhã để có thể nhìn thấy mọi cạnh 
khía của việc làm lợi lạc chúng sinh. Phát Bô-đê 
tâm, hành Bồ-tát giới là phát bốn hoàng nguyện. 

— Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 

— Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn, 

— Pháp ngôn vô lượng thệ nguyện học, 

— Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Bốn đại nguyện là duyên theo Bốn đế mà 
phát ra. Một người muốn рїї trọn Bồ-tát giới phải 
phát Bồ-đê tâm, lập bốn đại nguyện. Từ căn bản đó 
mới phát sinh, thành tựu các giới đức viên man. 


Tại giới đàn Vĩnh Gia 1970. 


215 


KHAI ĐẠO GIỚI TỪ THỌ 
THẬP THIỆN VÀ BỒ-TÁT TẠI GIA 


Các uị giới tử, 

Hôm nay quý vị đến đây để lãnh thọ giáo 
pháp của Phật. Đó là một việc làm có ý nghĩa rất 
quan trọng. Nhờ sự thọ giới mà chúng ta trở thành 
một Phật tử chân chính, lợi mình, lợi người, lợi tất 
са chúng sinh, và làm cho Phật giáo miên trường 
giữa thế gian. Vì lẽ đó quý vị nên lắng hết tâm 
thành để lãnh thọ những lời Phật dạy qua sự giáo 
giới của Chư tăng. 


Ngày nay, Phật tử đến với giáo pháp của 
Phật là cốt tìm một phương pháp giải thoát an lạc, 
cũng như ngày xưa khi Phật còn tại thế, các vị cư 
sĩ cũng đi đến với Ngài để câu mong sự chỉ giáo nơi 
Ngài, hầu đem lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc 
an vui. Kinh Tăng Chi Bộ ША ghi lại rằng, một 
hôm, một cư sĩ tại gia đệ tử tên là Dighajanu (đâu 
gối dài) đi đến Thế Tôn, danh lễ và bạch rằng: 


216 


— Bạch đức Thế Tôn, chúng con là những 
người gia chủ, còn hưởng thọ các dục, sống hệ 
phược với vợ con, dùng các thứ hương hoa, phấn 
sáp, thọ lanh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, xin Thế 
Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng 
con, thuyết như thế nào dë những pháp ấy dem 
đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong 
hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. 


Ngày nay, các Phật tử tại gia đến đây, dù 
không nói го trong tâm tư nhưng có lẽ cũng ôm áp 
một hoai bảo tương tự, ấy là làm thế nào để, với tư 
cách một tại gia cư sĩ còn thọ hưởng dục lạc, có 
được một đời sống hạnh phúc an lạc ngay trong 
hiện tại và cả về tương lai. 


Mặc dù vị thương gia nây sống với dục lạc 
thế gian, ông nhận thấy những tài sản vật chất chỉ 
giúp cho ông sống chứ không giúp cho ông an lạc. 
Ở giữa quyến thuộc vợ con đầy đủ, danh vọng tràn 
trå, tài sản sung túc, nhưng nếu tâm tư còn triu 
nặng âu lo, sợ hai, tham lam, thủ hận, thèm khát, 
thì dĩ nhiên sự sống đó chưa phải là sự sống an lạc. 
Câu mong Phật ban cho một phương pháp đem lại 
cho ông hạnh phúc lâu dài. Ông cư sĩ ấy còn nhấn 
mạnh, trong khi vẫn thụ hướng dục lạc chứ không 
phai cạo tóc xuất gia sống đời thoát tục như những 


217 


vị Ty-kheo. Đó là một lời hỏi rất chân thành tha 
thiết, đồng thời, cũng là một viên đá thử vàng. Đạo 
Phật, dù cao siêu vi diệu thật nhưng liệu có ích lợi 
gì cho cái tuyệt đại đa số người còn lăn lóc trong 
thế gian hay không ? Hay muốn theo Phật thì phải 
ly gia cát ái ? Câu trả lời của Phật sau đây cho 
chúng ta thấy rằng đức Phật đặc biệt chú trọng 
đến đời sống cua tại gia cư sĩ biết là dường nào. 

Phật dạy người ấy rằng: 

— Này cư sĩ, có bốn pháp này đưa đến hạnh 
phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. 
Thế nào là bốn ? Dó là: 

1. Đây dú sự tháo vác. 

2. Đây dú sự phòng hộ. 

3. Lam bạn với thiện. 

4. Sống thăng bằng điều hòa. 

1. Thế nào là đầy đủ sự tháo vác ? 

“Đầy đủ sự tháo vác” nghĩa là, tại gia cư sĩ 
dù làm nghề nghiệp gì, cũng cân phải tinh xảo, 
siêng năng không biết mỏi mệt, biết suy tư, hiểu 
phương tiện, vừa đủ để tự làm và điều khiển người 
khác làm. 


2. Thế nào là đầy đủ sự phòng hộ ? 
“Đây đủ sự phòng hộ” nghĩa là, nhung tài 


218 


sản đã do tháo vác siêng năng mà thu hoạch được, 
do mồ hôi đổ ra đúng pháp kiếm được, phải khéo 
giữ gìn phòng hộ, để cho khỏi bị vua mang di, bị 
trộm cướp mang đi, bị lửa đốt, bị nước trôi, bị con 
hư hong phá tan. Đây là những lời dạy rất thiết 
thực. Vì hàng tại gia không như xuất gia khất thực 
để sống mà còn phải có nhiều bổn phận đối với cha 
mẹ, vợ con quyến thuộc, cho nên cân phải có một 
nghề nghiệp chánh đáng để làm ra của cải. Muốn 
thế cán phải siêng năng, tỉnh xào trong công việc, 
nghề nghiệp của mình. Nếu không siêng năng tháo 
vác, thì đã bị lôi cuốn vào những việc bất chính để 
kiếm tiên. Một khi mạng sống không chính đáng 
như vậy, của cài làm được do nghề nghiệp bất 
lương sẽ bị vua chúa tịch thâu. Vậy cách giữ рїп 
của cài khỏi bị vua mang di là phải có nghề nghiệp 
chính đáng. Nhưng tài sản đã do mổ hôi kiếm được 
một cách khó khăn như thế cần phải dë phòng các 
tai nạn nước, lửa, trộm và nhất là con hư phá tán. 
Đây là lời dạy rất thiết thực. Có nhiều nhà giàu có, 
vì quá thương con mà để chúng xài phí của cái 
không tiếc vào những cuộc cờ bạc rượu chè say sưa 
như vậy là dung dưỡng những kẻ bất lương phá 
của, hại cho gia đình, xã hội và quốc gia. Vì khi nó 
da phá của cha mẹ hết rồi sẽ đi phá làng xóm láng 
giểng hại са mọi người. Bởi thế, Phật dạy có tiên 


219 


cần phái phòng hộ, đừng dë lọt vào tay những đứa 
con hư hong. Nghĩa là ngoài việc làm giàu cần nên 
giáo dục con cái cho cần thận nứa. 


3. Thế nào là làm bạn với thiện ? 


> 


“Làm bạn với thiện” nghĩa là, tại nơi minh 
sống, làng, hay thị trấn, mà có những người gia 
chủ hay con trai gia chu có giới đức đây đủ lòng 
tin, bố thí, trí tuệ, thì nên làm quen nói chuyện, 
thao luận với họ. Từ những người đây đủ lòng tin 
hãy học tập lòng tin. Tùr những người đầy đủ giới 
đức học tập giới đức. Từ nhứng người đây đủ bố 
thí, học tập bố thí. Tù những người дду đủ trí tuệ, 
học tập trí tuệ. Đây là làm bạn với thiện. Hai lời 
dạy đâu là dạy làm ra của cải vật chất và giu рїп 
nó. Đến điều thứ ba này là dạy về Pháp tài tức của 
cải tinh thần, tâm linh, để thế gian khỏi chê cười 
là nhà giàu có của mà vô lương tâm. Vậy, người tại 
gia phải trau dói Phật pháp để có những ngôn ngữ 
hành động, ý nghĩ phù hợp với giáo lý, để trở 
thành một nhân cách cao thượng. 


4. Thế nào 1а sống thăng bằng điều 
hoa ? 


“Sống thăng bằng diều hòa”: Sau khi làm ra 
của cải cán phải chi dùng một cách thích ứng, 
nghĩa là không quá phung phí mà cũng không quá 


220 


bón хеп. Nếu số xuất quá số nhập là người tiêu pha 
quá rộng rãi, thì dễ bị phá sản và còn hỏng mất cả 
tâm tư. Ngược lại, quá bon хеп không dam tiêu 
tiền thì trở thành nô lệ cho của cai. Người làm chủ 
của cai vật chất thì sống an lạc, mà bị vật chất làm 
chủ thì đó là người nô lệ, khổ sở. Làm chủ vật chất 
là cân phải tiêu dùng thi cứ tiêu dùng, không cần 
tiêu dùng thì giữ lại. Người bị của cải làm chủ thì 
có tiền cứ giữ bo bo, tiêu dùng cho bản thân cũng 
không дат nói gì đến gia quyến vợ con và bố thí 
cho người ngoài. 

Như vậy, sống thăng bằng có nghĩa là, không 
phung phí cũng không hà tiện. Phật dạy đến bốn 
nguyên tắc để sống điều hòa là phải đóng bốn cửa 
ngõ cho tài sản khỏi đi ra: Một là đam mê sắc dục, 
hai là đam mê rượu che, ba là đam mê cờ bạc, và 
bốn là giao du kë ác. Nếu đóng bốn сүа ấy lại thì 
tài sản không bị thất thoát vô ích, gia chủ sẽ được 
sống hạnh phúc an lạc. i 


Khi Phát day làm bạn với thiện để trau đổi 
lòng tin, giới đức, bố thí và trí tuệ, chính là bốn 
điểu để sống an lạc trong tương lai. Phật tử quy y 
Tam Bảo là thực hiện đẩy du lòng tin. Hôm пау 
quý Phật tú đến thọ giới chính là thực hiện điều 
thứ hai: Đây du giới đức. Là Phật tử mà không рїї 
gìn giới hạnh, hành động tà vay không xứng đáng 


221 


lời dạy của đức Thế Tôn, thi dù có xưng là Phật tử 
cũng không phải Phật tu. Cho nên có đây đủ giới 
đức mới xứng đáng là con Phật. Thứ ba, đầy du bố 
thú. Bố thí là hạnh đầu tiên mà đức Phật dạy cho 
tất cà những ai đến với ngài, vi lòng tham ô đứng 
đâu mọi tệ ác cân phải được điều phục bằng hạnh 
bố thí. Bố thí là вап sẻ vật chất, khả năng, công 
lực, hiểu biết, tình cảm, giáo lý v.v... tất cả những 
gì mình có mà người khác không có. Một nụ cười 
với người đang sợ hãi cũng là một sự bố thí, đôi khi 
có tác dụng rất lớn lao. (Có người lâm khi chỉ một 
nụ cười, mà người ta cúng ngăn lại không cho nó 
mở ra) ! Bố thí cao nhất là mở rộng lòng mở rộng 
tâm tư. Nếu chi biết thu mà không biết xuất thì 
người ấy là một người bón xën, ích ky. Xã hội mà 
gôm những người như vậy, thì không hạnh phúc. 
Một gia đình ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân thì gia 
đình ấy không hạnh phúc. Bố thí trước hết là để 
dứt lòng tham, dứt tính bón xën và đứt lòng ganh 
tị. Có của, có quyển, có danh, đều nên bố thí san 
se. Bố thí, san së danh dự như thế nào ? Khi được 
người trân trọng, mà mình đối lại bằng khiêm cung 
thị đó chính là bố thí danh dự của mình, như vậy 
chẳng những tạo được hạnh phúc cho mình, mà 
còn đem lại an vui hạnh phúc cho người. Bởi thế, 
nên không phải chỉ có tiên của mới bố thí, mà hë 


222 


có thân, có tâm là có thể bố thí được cả. Nếu trong 
tâm mọi người đều luôn luôn nghĩ đến bố thí, thì 
sự đua tranh, ganh tị sẽ giảm bớt rất nhiều. 


Điều thứ tư là đây du trí tuệ. Người Phật tử 
là con đấng Đại giác. Ngài da chứng ngộ được tất 
cả vũ trụ, tâm tánh chúng sinh, nên dạy giáo pháp 
phù hợp với căn cơ trình độ để chúng sinh nhờ đó 
nuôi lớn tâm hôn. Là con Đấng giác ngộ mà u mê 
thì thật không xứng, nên cần phải trau dồi trí tuệ. 
Phật dạy: “Mọi sự tuần hoàn trong nhân duyên 
nhân диа”. Nghe như vậy, chúng ta cần phải suy 
xét ra như thế nào ? Nghe là văn tuệ, suy xét là tư 
tuệ. Nhưng nghe cho đúng, có đâu có đuôi го ràng 
mới là văn tuệ. Có người đi nghe pháp về, có ai hỏi 
chỉ biết trả lời: “Hay lắm, mà không nhớ gì cả”. 
Vậy, cán phải ghi nhớ mỗi khi một ít, để tư duy rồi 
tu tập theo đó, tức là tu tuệ. Có thực hành giáo lý 
bằng kinh nghiệm bản thân thì mới hiểu thấu lời 
Phật dạy. 


Như ngày xưa, có lần Phật đi giữa đồng 
ruộng. Có Tón-gia A-nan theo hầu. Bóng Ngài dua 
tay chỉ vào một bụi гаш bảo: “Độc xà, A-nan !” 
Tôn-giả A-nan nhìn vào, cũng nói: “Đại độc xà, 
Thế tôn !” Tỉnh cờ một nông phu đi sau lưng nghe 
lén, bèn vào xem là cái gì, anh ta khám phá một hủ 


223 


аду vàng ròng, vô cùng mừng rỡ, bao thầm: “Nghe 
đồn Thế Tôn là bậc Nhất thiết trí, cái gì cũng biết, 
vậy mà vàng đây, “Опр” lại bảo là rån độc ! Anh 
liên khiêng vàng về, tạo mãi nhà cửa, ruộng đất, xe 
ngựa.. Xóm giểng thấy anh lâu nay nghèo kiết xác, 
ăn búa hôm lo bữa mai, nay bóng dưng phát phú, 
thì không khỏi nghi ngờ, lên trình quan. Quan gọi 
lên tra hỏi và về nhà lục xét, lấy hết vàng bạc châu 
báu và bắt anh bỏ tù. Ngồi trong ngục tối, anh mới 
thấm thía lời Phật dạy. Anh tưởng là tử nay sẽ 
được ăn cao lương mỹ vị, thì ngược lại bị giam đối. 
Anh tưởng từ nay được ở nhà cao cửa lớn, hóa ra 
lại nằm trong ngục. Cảm khích anh ta kêu to: “Độc 
xà, A-nan ! Đại độc xà, Thế Tôn !” Quan рії ngục 
nghe, hỏi lý do, anh ta kể đầu đuôi câu chuyện rôi 
kết luận: “Giờ phút này ở trong tù, con mới tỉnh 
ngộ, tin hiểu lời Phật dạy thật sâu xa vô cùng”. 
Không dễ gì ngày nay, Phật tử chúng ta đã tinh 
ngộ, tin theo lời dạy của Thế Tôn. Giả sử một sớm 
mai đẹp trời, di giữa đường gặp thỏi vàng như vậy, 
chúng ta có mang về không ? Chắc cũng mang vè. 
Cho nên, lắm lúc người ta bảo Phật dạy không 
thực tế, viễn vông. Nhưng hàng Phật tử cần nhận 
thức cho rõ có phải lời Phật là chí lý hay không ? 
Chẳng qua, vì lòng tham của chúng ta còn quá 


224 


nặng, nên không lam ngơ được. Nhưng khi chưa 
nghe lời Phật dạy thi chúng ta sử dụng vàng một 
cách khác. Khi đã nghe, sử dụng cách khác. Nghĩa 
là, phải biết bát rắn thế nào cho nó khỏi cắn. Ó 
đây, là đừng vị ky, vì tất cả việc làm vị ký đều xấu, 
vị tha đều tốt. Nếu đem vàng về mà làm việc lợi tha 
thì đó là biết cách bắt rắn, không bị rắn cần. 
Không nhứng vàng, mà mọi chuyện khác đều như 
vậy. Nếu thiếu trí tuệ, thì chúng ta làm sao hiểu rõ 
lời dạy thâm thúy và hạnh phúc mà lời dạy ấy sẽ 
mạng lại cho ta ? Vàng mà bảo là гап độc, thì cũng 
không khác gì nói “Đời là đau khổ”. Nếu không có 
trí tuệ, chúng ta cũng se bảo, như anh nông phu 
kia, rằng: “Thật là viễn vông ! Nào xi-nê, nào hát 
bội, nào cải lương... bao nhiêu chuyện vui như vậy 
mà lại nói là đau khổ ! Có trí tuệ là có nhận thức, 
biết được sự việc trước khi nó xảy đến chứ không 
phải chờ nó xay ra rồi mới biết. Trí tự giác là một 
ngọn lứa sáng từ trong tâm khiến cho chư Phật và 
Bó-tát, Tổ sư thấy ngay được chân lý không cán 
thầy dạy, đó cũng gọi là vô sư trí, vô sư tự ngộ hay 
tự giác thánh trí. Nhưng đó cũng là do công phu 
lâu đời lâu kiếp mới có được. 


Nếu là Phật tử mà lấy tà làm chánh, không 
biết phân biệt phải trái hay dỡ thì không phai có 


225 


trí tuệ, và dễ trở thành mê tín, dị đoan, tin theo tà 
sư tà đạo. Do đó, điều thứ tư Phật dạy cho các Phật 
tử tại gia là phải trau абі trí tuệ để được hạnh 
phúc trong hiện tại và tương lai. 


Tóm lại, Phật dạy cho người tại gia bốn pháp 
an lạc cho hiện tại là: Tháo vác, phòng hộ của cải 
da kiếm được bằng nghề chân chính, làm bạn với 
thiện và sống điều hòa thăng bằng. Và bốn pháp 
tạo hạnh phúc cho tương lai, đời sau là: lòng tin, 
giới đức, bố thí và trí tuệ. Có đủ tám điều như vậy, 
thì giờ phút nào, ở đâu, chúng ta cũng xứng đáng 
là Phật tử, không những lợi ích cho chính minh 
mà còn cho nhiều người khác. Nếu không có trí 
tuệ hiểu rõ chánh pháp chúng ta sẽ đi lạc vào 
đường tà. Như một Phật giáo, mà không biết bao 
nhiêu là hình thức, nếu Phật tử không nhận thức, 
thiếu trí tuệ thì không thể biết được chân giả. Cho 
nên, có trí tuệ là điều cần thiết để hộ tri 
chánh pháp. 


Xưa, hiển triết Socrate йа hỏi và đã được một 
thanh niên trả lời rành rọt các nơi dạy may áo, 
đóng giày, làm mũ nón, nhưng đến khi nhà hiển 
triết hỏi anh có biết ở đâu dạy làm người không, 
thì anh ta ngư ngác. Áo, giày, mü nón thật sang 
trọng nhưng nó không phải là người ! Nếu không 


226 


biết cách làm người thi dù có mang đây các thứ đó 
cũng không thể làm người được. Nếu chúng ta học 
được đạo làm người thi giày ấy, mú nón ấy, y phục 
ấy mới gọi là của người. 

Hôm nay quý vị đến thọ giới cũng là để học 
cái đạo làm người, căn bản của tất cả thánh vị, đạo 
ấy gồm trong ba đức Bi, Trí, Dũng, nên đức Phật 
được tôn xưng là dáng Đại hùng, Đại lực, Đại tu bi. 

Mong rằng quý vị sẽ đem hết tâm thành để 
lãnh thọ giáo pháp. Cuối cùng xin nhắc lại câu của 
đạo hữu Tâm Minh, một vị cư sĩ có công lớn đối với 
sự phục hưng Phật giáo Việt Nam để quý vị tinh 
tiến theo đó tu học: | 

“Vui theo tham duc uui là khổ 

Khổ để tu hành khổ hóa uui” 


Chủa Già Lam 10-1982 - PL 2526 


Ф 
Ф + 


227 


= чь шм —z — CÀ — 
9 m +e @ N — © 


о @ ч Ø л + шо N у 


NHỮNG TÁC PHẨM CỦA 
HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU 
ĐÃ XUẤT BẢN TÜ NĂM 1952 - 1996 


PHÁT BÓ ĐỀ TÂM - 1952 

PHẬT NÓI KINH KIÉN CHÁNH - 1953 
NGHI THỨC TỤNG NIỆM - 1958 

KINH 42 CHƯƠNG - 1958 

NGHI THÚC THỌ BÓ ТАТ GIỚI TẠI GIA - 1958 
KINH TRƯỜNG A HÀM - 1959 

KINH PHÁP CÚ - 1962 

TÂN DUY THỨC LUẬN - 1862 

CÂU CHUYỆN SỐ MỆNH - 1962 

TRÍ ĐỨC VĂN ГЫС (tuyển 8 tập) - 1982 
ĐẠI CƯƠNG LUẬN CÂU XÁ - 1987 

VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN - 1990 

TỎA ÁNH TỪ QUANG - 1992 

LỐI VÀO NHÂN MINH HỌC - 1994 
LUẬN THÀNH DUY THỨC - 1996 
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT - 1996 


© га © m = 9 фә = 


MUC LUC 
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT 


Lời nói đầu 

Cương yếu giới luật 

Bồ-tát giới 

Bồ-tát danh và thiệt 

Xuất gia hoằng Phật đạo 

Khai đạo giới tử thọ Ty-kheo giới 
Khai đạo giới tử thọ Bô-tát giới 
Khai đạo giới tú thọ Thập thiện 
và Bó-tát tại gia 


206 


216 


CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT 
HT. THÍCH THIÊN SIÊU 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
VIÊN NGHIÊN СОО PHẬT HỌC VIỆT NAM 
Biên tập : TÂM PHẬT 
Sửa bản in : NGUYÊN ANH 
TRẦN VĂN HOÀI 
Kỹ thuật in : ТАМ DUNG 


NHÀ XUÅT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH xuắt bản 
62 Nguyễn Thi Minh Khai, Q.1 . 
ĐT: 8225340 - 8296764 - 8222726 - 8296713 - 8223637 


In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19cm. Tại Хі nghiệp In Gia Định - 9D Ng 
Trang Long - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 8412644 
Giấy phép xuất bản số 140-78/СХВ cấp ngày 29.3.1996. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/1996. 


